BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 


Tiếng Việt, 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NGUYỄN MINH THUYẾT (Chủ biên) 
TRẤN MẠNH HƯỞNG - LÊ PHƯƠNG NGA - TRẦN HOÀNG TUÝ 


lếng Việt 2 
Tiêng Việt 
TẬP MỘT 
(Tới bởn lền thứ mười một) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Kí hiệu dùng trong sách. 


CHỦ THÍCH VÀ GIẢI NGHĨA 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


MẪU VÀ VÍ DỤ 


BÀI TẬP LỰA CHỌN 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


01:2014/CX8/71-1062/GD. 


Mã số : 1H201T4. 


` 


EM LA HỌC SINH 


Có cóng mài sắt, có ngày nén kim 

1, Ngày xưa có một cậu bé làm việc gì cũng mau chán. Mỗi khi cẩm 
quyển sách, cậu chỉ đọc vài dòng đã ngáp ngắn ngáp dài, rồi bỏ dở. 
Những lúc tập viết, cậu cũng chỉ nắn nót được mấy chữ đầu, rồi lại viết 
nguệch ngoạc, trông rất xấu. 

_ 8. Một hôm trong lúc đi chơi, câu nhìn thấy một bà cụ tay cầm thỏi 

sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. Thấy lạ, cậu bèn hỏi : 

- Bà ơi, bà làm gì thế ? 

Bà cụ trả lời : 

- Bà mài thỏi sắt này thành một chiếc kim để khâu vá quần áo. 

Cậu bé ngạc nhiên : 

- Thỏi sắt to như thế, làm sao bà mài thành kim được ? 

3. Bà cụ ôn tồn giảng giải : 

~ Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, sẽ có ngày nó thành kim. Giống 
như cháu đi học, mỗi ngày cháu học một ít, sẽ có ngày cháu thành tài. 

4. Cậu bé hiểu ra, quay về nhà học bài. 


TRUYỆN NGU NGŨN 


@ - Ngáp ngắn ngáp dài : ngáp nhiều vì buồn ngủ, mệt hoặc chán. 
k - Nắn nót : (viết hoặc làm) cẩn thận, tỉ mi. 
~ Nguệch ngoạc : (viết hoặc võ) không cần thận. 


: nói nhẹ nhàng, 
- Thành tài : trở thành người giỏi. 


hăm chú làm việc, không nghỉ. 


Kể chuyện Lj## 
1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Có eông mài sắt, có ngày 
nén kim : 
° @ 
- : 
Ngày xua, có một cậu bề... Một hôm, cậu nhìn thấy... 
@ ° 
Bà cụ ôn tồn giảng giải... 'Câu bẻ hiểu ra... 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyên. 


Chính tỏ 


1. Tập chép : Có công mài sắt, có ngày nên kim (từ Mỗi ngày mài.. đến có ngày 
cháu thành tài) 
® Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? 


2. Điền vào chỗ trống c hay k ? 
..m khâu, ...âu bó, ..iôn nhẫn, bà... 


3. Viết vào vở những chữ cái còn thiểu trong bảng sau : 


4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết. 


Tộp di 
= Tự thuật 


Họ và tên : Bùi Thanh Hà 

Nam, nữ ¡ nữ 

Ngày sinh : 23 - 4- 1996 

Nơi sinh : Hà Nội 

Quê quán : xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây 


Nơi ở hiện nay : 25 phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
Học sinhlớp : 2B 
Trường :. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 


Hà Nội, ngày 6 - 9 - 2003 
Người tự thuật 


2c 


Bùi Thanh Hà 


(:)_ - Tự thuật: kể võ mình. 
~ Quê quán (quê) : nơi gia đình đã sống nhiều đời. 


lu ` 


1. Chọn tên gọi cho mỗi người, mỗi vật, mỗi việc được vẽ dưới đây : 


(học sinh, nhà, xe đạp, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo) 


M: 1.trường, 5. hoa hổng. 


2. Tìm các từ : 
~ Chỉ đổ dùng học tập. 


M: bút 
- Chỉ hoạt động của học sinh. M: đọc 
- Chỉ tính nết của học sinh. M: chăm chỉ 


3. Hãy viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mối tranh sau : 


Huệ cùng các bạn 
vào vườn hoa. 


2. Viết ứng dụng : 
Anh em thuận hoà. 


Tộp đọc 


Ngày hôm qua đâu rồi 2 


Em cầm tờ lịch cũ : 

~ Ngày hôm qua đâu rồi ? 
Ra ngoài sân hỏi bố. 

Xoa đầu em, bố cười. 


- Ngày hôm qua ở lại 
Trên cành hoa trong vườn 
Nụ hồng lớn lên mãi 

Đợi đến ngày toả hương. 
~ Ngày hôm qua ở lại 
Trong hạt lúa mẹ trồng 
Cánh đồng chờ gật hái 
Chín vàng màu ước mong. 
~ Ngày hôm qua ở lại 
"Trong vở hồng của con 
Con học hành chăm chỉ 
Là ngày qua vẫn còn. 


'BỀ KIỂM QUỐC 


@ - Tờ lịch : tò giấy hay tập giấy ghi ngày, tháng trong năm. 
- Toả hương : mùi thơm bay ra, lan rộng. 
- Ước mong : muốn một điều tốt đẹp. 


Chính tỏ 


1. Nghe - viết : Ngày hôm qua đâu rồi ? (khổ thơ cuổi) 


(3) - Chữ đầu các dòng thơ viết như thế nào ? 
- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở của em ? 


(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 2 
a) (lịch, nịeh) — : quyến... chắc... 
Bok2 nàng) _ :... tiên, ó 
b) (bàng, bàn) _ : cây..... 
thang, than) :hòn...., cái 
3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau : 


4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết. 


Tập làm văn 


. Trả lời câu hỏi : 

- Tên em là gì ? 

- Quê em ở đâu ? 

- Em học lớp nào, trường nào ? 

- Em thích những môn học nào 2 
- Em thích làm những việc gì ? 
Nghe các bạn trong lớp trả lời các câu hỏi ở bài tập 1, nói lại những điều. 
em biết về một bạn. 


¡ nội dung mỗi tranh dưới đây bằng 1, 2 câu để tạo thành một 


M: Em thích vẽ và múa hát. 


Lai 


câu chuyện. 


Phân thưởng 


1. Na là một cô bé tốt bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì 
giúp bạn Lan. Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực 
nhật giúp các bạn bị mệt... Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi. 

2. Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng. Riêng 
Na chỉ lặng yên nghe các bạn. Em biết mình chưa giỏi môn nào. 

Một buổi sáng, vào giờ ra chơi. các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc. 
điểu gì có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo. 

Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay. 

3. Ngày tổng kết năm học, từng học sinh giỏi bước lên bục nhận phần 
thưởng. Cha mẹ các em cũng hồi hộp. Bất ngờ, cô giáo nói : 

- Bây giờ, cô sẽ trao một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng 
cả lớp để nghị tặng bạn Na. Na học chưa giỏi, nhưng em có tấm lòng 
thật đáng quý. 


Na không hiểu mình có nghe nhầm không. Đỏ bừng mặt, cô bé đứng 
dậy bước lên bục. Tiếng vỗ tay vang dậy. Mẹ của Na lặng lẽ chấm khăn 
lên đôi mắt đỏ hoø. 

Phỏng theo BLRE-TDN 
(Lương Hùng địch) 


(2) __ - Bí mật: giữkín, không cho người khác biết. 
- Sáng kiến: ý kiến mới và hay. 
- Lặng lẽ : không nói gì. 


(8) 1. Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na. 
2. Theo em, điểu bí mật được các bạn của Na bàn bạo là gì ? 
3. Em có nghĩ rằng Na xúng đáng được thưởng không ? Vì sao ? 
4 mn Ni phần thưởng, những ai vui mừng ? Vui mừng như. 
n 


Kể chuyện 


1. Kể lại đoạn 1 câu chuyện Phần thưởng theo 
gợi ý sau : 
- Các việc làm tốt của Na. 
- Điều bản khoăn của Na. 


.. Kể đoạn 2. 
Gợi ý: 
- Các bạn của Na bàn bạc với nhau. 
- Cô giáo khen sáng kiến của các bạn. 


„ 


- Lời cô giáo nói. 
- Niềm vui của Na, của các bạn và của mẹ. 


. Kể toàn bộ câu chuyện. 


ˆ 


Chính tỏ 


1. Tập chép : 
Phần thuởng 


Cuối năm học, Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là 
phần thưởng cả lớp để nghị tặng em vì am là một cô bé tốt bụng, luôn 
luôn giúp đỡ mọi người. 


®) _ Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? Vì sao ? 
(2). Điền vào chỗ trống : 
a) shay x? 
..0a đầu, ngoài ...ân, chim ...âu,...âu cá. 
b) ăn hay ăng 2 
cố g., g”. bó, g... sức, yên l... 


3. Viết vào vở những chữ cái còn thiếu trong bảng sau : 


4. Học thuộc bảng chữ cái vừa viết. 


Tộp dọc 


Làm việc thật là vui 


Quanh ta, mọi vật, mọi người đều 
làm việc. 

Cái đồng hồ tích tác, tích tác báo. 
phút, báo giờ. 

Con gà trống gáy vang ò ... ó.... o...., 
báo cho mọi người biết trời sắp sáng, 
mau mau thức dậy. 

„ Con tu hú kêu tu hú, tu hú. Thế là 
sắp đến mùa vải chín. 

Chim bắt sâu, bảo vệ mùa màng. 

Cành đào nở hoa cho sắc xuân thêm 
rục rỡ, ngày xuân thêm tưng bừng. 

Như mọi vật, mọi người, bé cũng làm 
việc. Bé làm bài, bé đi học, bé quét nhà, 
nhật rau, chơi với em đỡ mẹ. Bé luôn 
luôn bận rộn, mà lúc nào cũng vui. 


Theo Tô H0ÀI 


()__ - Sắc xưân: cảnh vật, màu sắc của mùa xuân. 
~ Rực rỡ : tươi sáng, nổi bật lên. 
- Tưng bửng : vu, lõi cuốn nhiều người. 


C) 1. Các vật và con vật xung quanh ta làm những việc gì ? 
2. Bó làm những việc gì ? 
3. Đặt câu với mỗi từ : rực rỡ. tưng bừng. 


Luyện từ và câu. 


1. Tìm các 
- Có tiếng học. M: học hành 
- Có tiếng tập. M: tập đọc 


2. Đặt câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1. 
u dưới dây để tạo thành một câu mới : 


3. Sắp xếp lại các từ trong mí 
- Bác Hồ rất yêu thiếu nhỉ. 
- Thu là bạn thân nhất của em. 


M: Con yêu mẹ. —> Mẹ yêu con. 


4. Em đặt dấu câu gì vào cuổi mỗi cầu sau ? 


- Tên em là gì 
- Em học lớp mấy. 
- Tên trường của em là gì 


2. Viết ứng dụng : 
Ăn chậm nhai Kí. 


Truyện vui 


Mít làm thơ 


Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít. Người ta gọi cậu như vậy 
vì cậu chẳng biết gì. 

Tuy thế, dạo này Mít lại ham học hỏi. Một lần, cậu đến thi sĩ Hoa Giấy 
để học làm thơ. Hoa Giấy hỏi : 

- Cậu có biết thế nào là vần thơ không ? 


- Vần thơ là cái gì ? 

- Hai từ có phẩn cuối giống nhau thì gọi là vần. Ví dụ : ví - thít, 
cáo - gáo. Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé. 

- Phé ! - Mít đáp. 

- Phé là gì ? Vân thì vần nhưng phải có nghĩa chứ. 

- Mình hiểu rồi. Thật kì diệu ! - Mít kêu lên. 

'Về đến nhà, Mít bắt tay ngay vào việc. Cậu đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. 
Đến tối thì bài thơ hoàn thành. 

(Oàn nữa) 
Theo NŨ-YỐP. 
( Vũ Ngọc Bình dịch) 


Œ)__ - Mồitiếng: được nhiều người biết. 
~ Thi sĩ : người làm thơ. 
- Ki diệu : lạ và hay. 


Chính tỏ 


1. Nghe - viết : Làm việc thật là vui (\ù Như mọi vật... đến hốt) 
®)_ Câu nào trong bài chính tả có nhiều dấu phầy nhất ? 
2. Thỉ tìm các chữ bắt đầu bằng ø hay gh. 
M: ghi, gà. 


3. Một nhóm học tập có 8 bạn là Huệ, An, Lan, Bắc và Dũng. 
Em hãy viết tên các bạn ấy theo thứ tự bảng chữ cái. 


1. Nói lời của em : 
- Chào bố, mẹ để đi học. 
- Chào thầy, cô khi đến trường. 
- Chào bạn khi gặp nhau ở trường. 


2. Nhắc lại lời các bạn trong tranh : 


/Í__ hào cậu. chúng tờ à `) 


Bềng Nhựa và Bút Thép. _ } 


Z⁄ 
⁄ 


WK-.» 


Chào haicậu, Tổ l Mã 
(  TớởthànhphếTíHơn, 


3. Viết bản tự thuật theo mẫu dưới đây : 
- Họ và tên : 
- Nam, nữ : 
~ Ngày sinh : 
~ Nơi sinh : 
- Quê quán : 
~ Nơi ở hiện nay : 
~ Học sinh lớp : 
~ Trường 


20 


Bạn của Nai Nhỏ 


1. Nai Nhỏ xin phép cha được đi chơi xa cùng bạn. Cha Nai Nhỏ nói : 
- Cha không ngăn cần con. Nhưng con hãy kể cho cha nghe về bạn 
của con. 


2a 


2. - Vâng ! - Nai Nhỏ đáp - Có lần, chúng con gặp một hòn đá to chặn 
lối. Bạn con chỉ hích vai, hòn đá đã lăn sang một bên. 

Cha Nai Nhỏ hài lòng nói : 

- Bạn con thật khoẻ. Nhưng cha vẫn lo cho con. 

3. - Một lần khác, chúng con đang đi dọc bờ sông tìm nước uống thì 
thấy lão Hổ hung dữ đang rình sau bụi cây. Bạn con đã nhanh trí kéo. 
con chạy như bay. 

- Bạn con thật thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn còn lo. 

4. Nai Nhỏ nói tiếp : 

- Lần khác nữa, chúng con đang nghỉ trên một bãi cỏ xanh thì thấy 
gã Sói hung ác đuổi bắt cậu Dê Non. Sói sắp tóm được Dê Non thì bạn 
con đã kịp lao tới, dùng đôi gạc chắc khoẻ húc Sói ngã ngửa. 

Nghe tới đây, cha Nai Nhỏ mừng rỡ nói : 

- Đó chính là điều tốt nhất. Con trai bé bỏng của cha, con có một 
người bạn như thế thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa. 


Theo VĂN LÚP 3 
(Trung tâm Cống nghệ giáo dục) 


()__ - Mgăneán: không cho đi, không cho làm. 
- Hích vai : dùng vai đẩy. 
- Thông minh : nhanh trí, sáng suốt. 
- Hung ác : dũ tọn và độc ác. 
- Gạc : sừng có nhiều nhánh (của hươu, nai) 


® 1. Nai Nhỏ xin phép cha đi đâu ? Cha Nai Nhỏ nói gì 7 
2. Nai Nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động nào của bạn mình ? 
3, Mỗi hành động của bạn Nai Nhỏ nói lên một điểm tốt của bạn ấy. 
Em thích nhất điểm nào ? 
4. Theo em, người bạn tốt là người như thế nào ? 


23 


Kể chuyện. 


1. Dựa theo tranh, hãy nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ vế bạn mình : 


Một lần khá, Lần khác nữa... 


2. Hãy nhắc lại lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn mình. 


3. Phân vai, dựng lại câu chuyện (các vai : người dẫn chuyện, Nai Nhỏ, 
cha Nai Nhỏ). 


Chính tỏ. ˆ 


1. Tập chép : 
Bạn của Nai Nhỏ 
Nai Nhỏ xin cha cho đi chơi xa cùng bạn. 


_ Biết bạn của con khoẻ mạnh, thông minh và nhanh nhẹn, cha Nai Nhô 
vẫn lo. Khi biết bạn của con dám liều mình cứu người khác, cha Nai Nhỏ mới 
yên lòng cho con đi chơi với bạn. 


2 


(®) _ - Bài chính tả có mấy câu ? 
- Chữ đầu câu viết thế nào 2 
- Cuối sâu có dấu câu gì ? 


2. Điền vào chỗ trống ng hay ngh_? 
...äy tháng, ...Ì ngơi, ...ười bạn, ...ể nghiệp 
(3). Điển vào chỗ trống : 


3) trhay ch? 
cây ...e, mái....e, ...ung thành, ...ung sức 


b) đổ hay đỗ ? 
... rác, thĩ...., trời ... mưa, xe... lại. 


Tộp đọc. 


Danh sách học sinh tổ 1, lóp 2A 
(Năm học 2003 - 2004) 


25 


Luyện †ử và câu l& 


1, Tìm những từ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cổi,...) 
được vẽ dưới đây : 


26 


2. Tìm các từ chỉ sự vật có trong bảng sau : 


3. Đặt câu theo mẫu dưới đây : 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 
Bạn bè Sum họp. 


27 


28 


Gọi bạn 


Tự xa xưa thuở nào. 

Trong rừng xanh sâu thẳm 
Đôi bạn sống bên nhau 
Bê Vàng và Dê Tráng. 


Một năm, trời hạn hán 
Suối cạn, cổ héo khô 
Lấy gì nuôi đôi bạn 
Chờ mưa đến bao giờ ? 


Bề Vàng đi tìm cỏ 

Lang thang quên đường về. 
Dê Trắng thương bạn quá 
Chạy khắp nẻo tìm Bê 
Đến bây giờ Dê Trắng 

Vẫn gọi hoài : "Bộ ! Bê !" 


ĐỊNH HÀI 


(2) - 8âuthẳm: rất sâu. 
- Hạn hán : (nuóe) khô cạn vì trời nắng kéo dài. 
- Lang thang : đi hốt chỗ này đốn chỗ khác, không dừng ở nơi nào. 


Chính tỏ = 


1. Nghe - viết : Gọi bạn (từ Một năm.... đến hết) 
- Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ? 
- Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì ? 


. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điển vào chỗ trống 2 
a) (ngờ, nghiêng) ngả, nghĩ .... 
b) (ngon, nghe) : ... ngóng, ... ngọt 


(3). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống 2 
a) (chở, trò) :.... chuyện, che... 
(trắng, chăm) :.... tình, ... chỉ 


b) (gổ, gỗ) : cây .... gây... 
(mỡ, mỏ) : màu ..., cửa ... 


29 


Tập làm văn 


1. Sắp xếp lại thứ tự các tranh dưới đây. Dựa theo nội dung các tranh ấy, 
kể lại câu chuyện Gợi bạn : 


2. Dưới đây là 4 câu trong truyện Kiến và Chim Gáy. Em hãy sắp xếp lại 
các câu ấy cho đúng thứ tự : 


a) Chim Gáy đậu trên cây, thấy Kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô. 
thả xuống dòng suối để cứu. 


b) Một hôm, Kiến khát quá bèn bò xuống suối uống nước. 
c) Kiến bám vào cành cây, thoát chốt. 
d) Chẳng may trượt ngã, Kiến bị dòng nước cuốn di. 


3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo 
mẫu sau : 


từ tự|_ H về tên Ngày sinh 


30 


Bím tóc đuôi sai 


1. Một hôm, Hà nhờ mẹ tết cho hai bím tóc nhỏ, mỗi bím buộc một 
cái nơ. 

2. Khi Hà đến trường, mấy bạn gái cùng lớp reo lên : Ái chà chà ! 
Bím tóc đẹp quá !" Điều đó làm Hà rất vui. Nhưng Tuấn bỗng sấn tới, 
nắm bím tóc và nói : 

- Tớ mệt quá. Cho tớ vịn vào nó một lúc. 


3 


Tuấn lớn hơn Hà. Vì vậy, mỗi lần cậu kéo bím tóc, cô bé lại loạng 
choạng và cuối cùng ngã phịch xuống đất. Tuấn vẫn dùa dai, cứ cầm 
bím tóc mà kéo. Hà oà khóc. Rồi vừa khóc, em vừa chạy đi mách thầy. 

3. Thầy giáo nhìn hai bím tóc xinh xinh của Hà, vui vẻ nói : 

- Đừng khóc, tóc em đẹp lắm ! 

Hà ngước khuôn mặt đầm đìa nước mát lên, hỏi : 

~- Thật không ạ ? 

- Thật chứ I 

Nghe thầy nói thế, Hà nín hẳn : 

- Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa. 

Thầy giáo cười. Hà cũng cười. 

4. Tan học, Tuấn đến trước mặt Hà, gãi đầu ngượng nghịu : 

- Tớ xin lỗi vì lúc nãy kéo bím tóc của bạn. Thầy giáo đã phê bình tớ. 
Thầy bảo phải đối xử tốt với các bạn gái. 

Phỏng theo KU-RŨ-Y-A-NA-BI 
(Phí Vân Gứng dịch) 


@ - Tết : đan, kết nhiễu sợi thành dải. 
- Bím tóc đuôi sam : tóc tết thành dải như đuôi con sam. 
- Loạng choạng : đi, đứng không vững. 
- Ngượng nghịu : (vỏ mặt, cử chỉ) không tự nhiên. 
~ Phê bình : nhắc nhở, chê trách người mắc lỗi. 


se 


ke 
Kể chuyên đ## 
1. Kể lại đoạn 1 và đoạn 2 trong câu chuyện Bím tóc đuôi sam dựa theo 
hai tranh sau : 


2. Kể lại cuộc gặp gỡ giữa bạn Hà và thầy giáo bằng lời của em. 
M: Hà vừa khóc vừa chay đi tìm thầy. 


3. Phân vai, dựng lại câu chuyện (các vai : người dẫn chuyện, Hà, Tuấn, 
thầy giáo). 


Chính tỏ. ˆ 


1. Tập chép : Bím lóc đuôi sam ( từ Thầy giáo nhìn hai bím tóc... đến em sẽ 
không khóc nữa.) 
®)_ Bài chính tả có những dấu câu gì ? 


2. Điển vào chỗ trống iên hay yên ? 
ổn, cô †..., chim ..., thiếu n... 


(3). Điển vào chỗ trống : 
a) r, dhay gi? 
„.a dễ, Cụ ...à, ...a vào, cập ...a 
b) ân hay âng ? 
v... lời, bạn th..., nhà t.., bàn ch 


33 


Trên chiếc bè 


Tôi và Dế Trũi rủ nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tỏi ngày đi đêm 
nghỉ, cùng nhau say ngắm dọc đường. 

Ngày kia, đến một bờ sông, chúng tôi ghép ba bốn lá bèo sen lại, làm 
một chiếc bè. Bè theo dòng nước trôi băng băng. 

Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội 
trắng tỉnh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng 
gần. núi xa luôn luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, 
nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng 
tôi. Những ả cua kềnh cũng giương đôi mắt lồi, âu yếm ngó theo. Đàn 
săn sắt và cá thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo 
chiếc bè, hoan nghênh váng cả mặt nước. 


Theo Tũ HOAN 


(f)____ - Mgao du thiên hạ : đi dạo chơi khắp nơi. 
- Bèo sen (bèo Nhật Bản, bèo lục bình) : loại bèo có cuống lá phống lên 
thành phao nổi. 
- Bái phục : phục hết sức. 
- Lãng xăng : làm ra vẻ bận rộn, vội vã. 
- Váng : (nói, hét, kêu) rất to, đến mức chói tai. 


“4 


() 1. Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì 7 
2. Trên đường đi, đôi bạn nhìn thấy cảnh vật ra sao 2 
3. Tìm những từ ngữ tả thái độ của các con vật đối với hai chú dế. 


Luyện tử và cãu. lấy 


1. Tìm các từ theo mẫu trong bảng (mỗi cột 3 từ) : 
Chỉ đồ vật Chỉ con vật 


Chỉ người Chỉ cây cối 


M: học sinh 


M: chím sẻ M:xooi 


M: ghế 


2. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về : 


a) Ngày, tháng, năm. 
b) Tuần, ngày trong tuần (thứ...). 


M:- Bạn sinh nắm nào ? Tôi sinh năm 1998. 
~ Tháng hai có mấy tuần ? Tháng hai có bốn tuần. 
3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả : 
Trời mưa to Hoà quên mang áo mua Lan rủ bạn đi chung áo mưa 


với mình đối bạn vui vẻ ra về. 


2. Viết ứng dụng : 
Chia ngọt sẻ bùi 


35 


Truyện vui 


Mít làm thơ 


(Tiếp theo) 
Mít gọi Biết Tuốt, Nhanh Nhảu, Ngộ Nhỡ đến, tặng mỗi bạn mấy câu 
thơ. Thoạt tiên là thơ về Biết Tuốt : 
Một hôm đi dạo qua dòng suối 
Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. 
Biết Tuốt la lên : 
- Tỡ nhảy qua con cá chuối bao giờ ? 
- Nói cho có vần thôi ! - Mít giải thích. 
- Muốn cho có vần thì được nói sai sự thật à ? Cậu hãy đọc thơ về 
những bạn khác xem nào ! 
- Đây là thơ tặng Nhanh Nhảu : 
Nhanh Nhảu đói, thật tội 
Nuốt chửng bàn là nguội. 


$6 


- Còn đây là thơ về Ngõ Nhỡ : 
Có cái bánh nhân mỡ 
Dưới gối cậu Ngô Nhỡ. 


Ba cậu bạn nghe xong cùng hét toáng lên. Họ cho là Mít chế giễu họ 
và doạ không chơi với Mít nữa. 


Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ. 


Tiheo NŨ-XỐP. 
( Vũ Ngọ: Bình dịch) 


- Cá chuối ( cá quả, cá lóc, cá tràu) : loài cá sống ở nước ngọi, 
thân tròn, dài. 


- Nuốt chủng : nuốt mà không nhai. 
- Chế giễu : đem ra làm trò cười. 


Chính tả Ha 


1. Nghe - viết : Trền chiếc bà ( tù Tối và Dế Trũi... đến nằm dưới đáy.) 
()_ - Bài chính tả có những chữ nào viết hoa ? Vì sao ? 
- §au dấu chấm xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào ? 


2. Tìm 3 chữ có iê, 3 chữ có yê. 


(3). Phân biệt cách viết các chữ in đậm trong câu : 


a) Hoà đỗ em đội mũ để ới än giỗ ông ngoại. 
Chúng tôi lênh đênh trên dòng sông ròng rã ba ngày. 
b) Tôi viết những vần thơ về vầng trăng quê hương. 
Dân làng dâng lên nhà vua nhiều của ngon vật lạ. 


37 


1. 


„ 


° 


4. 


38 


Nói lời cảm ơn của em trong những trưởng hợp sau : 
a) Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa. 

b) Cô giáo cho em mượn quyển sách. 

©) Em bé nhặt hộ em chiếc bút rơi. 


. Nói lời xin lỗi của em trong những trường hợp sau : 


a) Em lỡ bước, giãm vào chân bạn. 
b) Em mải chơi, quên làm việc mẹ đã dặn. 
e) Em đùa nghịch, va phải một cụ già 


. Hãy nói 3, 4 câu về nội dung mỗi bức tranh, trong đó có dùng lời cảm ơn 


hay xin lỗi thích hợp : 


Viết lại nhưng câu em đã nói về một trong hai bức tranh ở bài tập 3. 


3g 


Chiếc bút mực 


1. Ở lớp 1A, học sinh bắt đầu được viết bút mực, chỉ còn Mai và Lan vẫn 
phải viết bút chì. 

2. Sáng hôm ấy, cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực. Mai hồi hộp 
nhìn cô, nhưng cô chẳng nói gì. Mai buổn lắm. Thế là trong lớp chỉ còn 
mình em viết bút chì. 

3. Bỗng Lan gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cô giáo ngạc nhiên : 

- Em làm sao thế ? 

Lan nói trong nước mắt : 

- Tối qua, anh trai em mượn bút, quên không bỏ vào cặp cho em. 

Lúc này, Mai cứ loay hoay mãi với cái hộp đựng bút. Em mở ra, đóng 
lại... Cuối cùng, em lấy bút đưa cho Lan : 

- Bạn cầm lấy. Minh đang viết bút chì. 

4. Lan rất ngạc nhiên. Còn cô giáo thì rất vui. Cõ khen : 

- Mai ngoan lắm ! Nhưng hôm nay cô cũng định cho em viết bút 
mực vì em viết khá rồi. 


40 


Mai thấy tiếc nhưng rồi em nói : 

- Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước. 

€ô giáo mỉm cười, lấy trong cặp ra một chiếc bút mới tính : 
~ Cô cho em mượn. Em thật đáng khen. 


Phng theo SVA-Rũ 
(Khanh Như địch) 


- Hồi hộp : không yên lòng, chờ đợi một điều gì đó. 
~ Loay hoay : xoay trở mãi, không biết nên làm thố nào. 
~ Ngạc nhiên : lấy làm lạ. 


Kể chuyệ 


1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Chiếc bút mực : 


== 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyên. 
41 


Chính tỏ 


1. Tập chép : 
Chiếc bút mực 
Trong lớp, chỉ còn có Mai và Lan phải viết bút chì. Một hôm, cô giáo 


cho Lan được viết bút mực. Lan vui lắm, nhưng em bỗng oà lên khóc. 
Hoá ra, em quên bút ở nhà. Mai lấy bút của mình cho bạn mượn. 


(®) - Tập viết tên người có trong bài chính tả. 
- Đọc lại những câu có dấu phẩy. 
2. Điển vào chỗ trống ía hay ya ? 
†... nắng, đêm khu..., cây m.. 


(3). a) Tìm những từ chứa tiếng có âm đầu í hoặc n : 
- Chỉ vật đội trên đầu để che mưa nắng. 
- Chỉ con vật kêu ủn in 
~ Có nghĩa là ngại làm việc. 
- Trải nghĩa với giả. 
M: - Từ trái nghĩa với giả là nơn, 


b) Tìm những từ chứa tiếng có vẫn en hoặc eng : 
~ Chỉ đổ dùng để xúc đất. 
~ Chỉ vật dùng để chiếu sáng. 
- Trái nghĩa với chê. 
- Cùng nghĩa với xấi! hổ (mắc cỡ). 


M:. Từ cùng nghĩa với xấu hổ (mắc cỡ) là thẹn. 


4e 


TUYỂN TẬP TRUYỆN THIẾU NHI 
Mục lục 


(©)____ - Mụe le: phần ghi tên các bài, các truyện theo số trang trong sách. 
- Tuyển tập : quyền sách gồm nhiều bài hoặc truyện, thơ,... được chọn. 
- Tác phẩm : từ chỉ truyện, thơ, tranh, tượng... nói chung. 
~ Tác giả : nguời làm ra tác phẩm. 
- Hương đồng cỏ nội : nét đẹp giản dị của làng quê. 
- Vương quốc : nước có vua đứng đầu. 


n tử và côu. lữ; 


1, Cách vất các từ ở nhóm (1) và nhóm (2) khác nhau như thế nào ? Vì sao ? 


@) @ 
sống (sông) Củu Long 
núi (nữ) Ba Vì 
thành phố. (hành phổ) Huế 
học sinh (học sinh) Trần Phủ Binh 
C Tên riêng của người, sông, núi,... phải viết hoa. ) 
2. Hãy viết : 
a) Tên hai bạn trong lớp. 


b) Tên một dòng sông (hoặc suối, kênh, rạch, hồ, núi, 


ở địa phương em. 
3. Đặt câu theo mẫu : 

a) Giới thiệu trường em. 

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích. 

©) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phế) của em. 


Tộp viết 
1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 


Dân giàu nước mạnh. 


Tộp đọc 


Cái trống trường em 


Cái trống trường em 
Mùa hè cũng nghỉ 


Suốt ba tháng liển 
Trống nằm ngẫm nghĩ. 


Buồn không hả trống. 
Trong những ngày hè 
Bọn mình đi vắng. 
Chỉ còn tiếng ve ? 


Cái trống lặng im 

Nghiêng đầu trên giá 

Chắc thấy chúng em 

Nó mừng vui quá ! 

Kìa trống đang gọi : 

Tùng ! Tùng I Tùng ! Tùng ! 
Vào năm học mới 

Giọng vang tưng bừng. 


THANH HÀO 


46 


()_ - Ngẫmnghĩ: suy nghĩ kĩ. 
- Giá (trống) : cái khung để đặt (hoặc treo) trống. 


Chính tỏ. ê 


1. Nghe - viết : Cái trống trường em (hai khổ thơ đầu) 
()_- Tìm các dấu câu trong bài chính tả. 
- Tìm các chữ viết hoa. Cho biết vì sao phải viết hoa. 
(2). Điển vào chỗ trống : 
a) Ihay n? 


„.0ng ...anh đáy ...ớc in trời 
Thành xây khói biếc ...on phơi bóng vàng. 


NGUYÊN DU 
b) en hay eng ? 


Đêm hội, ngoài đường người và xe ch... chúc. Chuông xe xích lô 
1... k..., còi ô tổ inh ôi. Vì sợ lỡ h... với bạn, Hùng số I... qua dòng người 
đang đổ về sân vận động. 


©) [hay lẽ ? 
Cây bằng lá nốn xanh ngời 
Ngày ngày ch...m đến t`.m mổi chíp ch...u 
Đường xa gánh nặng sớm ch.`.u 
Kô cái đòn gánh bao nh...u người ngồi. 


TRẤN ĐĂNG KHUA 


(3). Thí tìm nhanl 
a) Những tiếng bát đầu bàng ñ và những tiếng bắt đầu bằng !. 
b) Những tiếng có vần en và những tiếng có vần eng. 
c) Những tiếng có vần ím và những tỉ 


1. Hãy dựa vào các tranh sau, trả lời câu hỏi : 


# ¬ 
Ệ Mehvastdep tưởng 2 


“.. 


Bạn trai đang vẽ ở đầu 2 Bạn trai nồi gì với bạn gái ? 


/“_ Vẽ lên tường làm xấu 


trường, lớp. 


Bạn gõi nhận xét như thế nào ? 


Hai bạn đang làm gi ? 


2. Đặt tên cho câu chuyện ở bài tập 1. 
3. Đọc mục lục các bài ở tuần 6. Viết tên các bài tập đọc trong tuần ấy. 
47 


Mầu giấy vụn 


1. Lớp học rộng rãi, sáng sủa và sạch sẽ nhưng không biết ai vứt một 
mầu giấy ngay giữa lối ra vào. 

2. Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười : 

- Lép ta hôm nay sạch sẽ quá ! Thật đáng khon ! Nhưng các em có 
nhìn thấy mẩu giấy đang nằm ngay giữa cửa kia không ? 

- Có ạ I - Cả lớp đồng thanh đáp. 

- Nào ! Các em hãy lắng nghe và cho cô biết mầu giấy đang nói gì 
nhé | - Cô giáo nói tiếp. 

3. Cả lớp im lặng láng nghe. Được một lúc, tiếng xì xào nồi lên vì các 
em không nghe thấy mẩu giấy nói gì cả. Một em trai đánh bạo giơ tay 
xin nói. Cô giáo cười : 

- Tốt lám ! Em nghe thấy mẩu giấy nói gì nào ? 

- Thưa cô, giấy không nói được đâu ạ ! 

Nhiều tiếng xì xào hưởng ứng : "Thưa cô, đúng đấy ạ ! Đúng đẩy ạ I" 


48 


4. Bỗng một em gái đứng dậy, tiến tới chỗ mẩu giấy, nhặt lên rồi 
mang bỏ vào sọt rác. Xong xuôi, em mới nói : 
- Em có nghe thấy ạ. Mầu giấy bảo : "Các bạn ơi ! Hãy bỏ tôi vào 
Sọt rác I!" 
Cả lớp cười rộ lên thích thú. Buổi học hôm ấy vui quá ! 
Theo (UE SữN 


(1) ___ - Tiếng xi xảo: tiếng bàn tán nhỏ. 
- Đánh bạo : dâm vượt qua e ngại, rụt rè để nói hoặc làm một việc. 
- Hưởng ứng : bày tỏ sự đồng ý. 
- Thích thú : vui thích. 


2. Phân vai (người dẫn chuyện, cô giáo, học sinh nam, học sinh nữ), 
dựng lại câu chuyện. 


4g 


Chính tỏ 


1. Tập chép : Mẩu giấy vụn (từ Bỗng một em gái... đến Hãy bỏ tôi vào sọt rác !) 


)_- Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy ? 
- Tìm thêm những dấu câu khác trong bài chính tả. 


2. Điền vào chỗ trống af hay ay ? 


4) m.. nhà, 
b) thính 1... 
©) ch”. tóc, 


{3). Điền vào chỗ trống : 


a) (sa, xa) ? .. Xôi, ... xuống 
(sá, xá)? phố... đường... 

b) (ngả, ngã) ?_..... ba đường, ba... đường 
(vẻ, vẽ) ? „- tranh, có... 


Ngôi trường mới 


Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, 
những mắng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây 

Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, 
cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả 
đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu. 


§0 


Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài ! Tiếng cô giáo 
trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ ! 
Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì 
sao cũng đáng yêu đến thế ! 


Theo NRŨ (UUÂN MIỆN 


~ Bố ngỡ: chưa quen trong buổi đầu 

- Vân : những đường cong trên mặt gỗ, mặt đá giống như hình vẽ. 
- Rung động : ÿ nói (iếng trống) rung lên, làm cho học sinh cảm động. 
~ Thân thương : thân yêu, gắn gũi. 


@ 1. Tìm đoạn vân ứng với từng nội dung sau : 
8) Tả ngôi trường từ xa. 
b) Tả lớp học. 
©) Tả cảm xúc của học sinh duối mái trường mới. 
2. Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của ngôi trường. 
3. Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có những gì mới ? 


51 


uyên lử và cột 


1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in dậm : 
a) Em là học sinh lớp 2. 


b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp. 
6ø) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt. 
M: Ai là học sinh giỏi nhất lớp ? 


2. Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau : 
a) Mẩu giấy không biết nói. 

b) Em không thích nghỉ học. 

e) Đây không phải đường đến trường. 


M: - Mầu giấy không biết nói đâu ! 
~ Mầu giấy có biết nói đâu ! 
~ Mẫu giấy đầu có biết nói ! 


3. Tìm các đổ dùng học tập ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ẩy được 
dùng để làm gì. 


s2 


Tập vi 
1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 
Đẹp trường đẹp lớp. 


Tộp dọc. 


Tr 
hộ ph Mua kính 


Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. 
Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, 
cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. 
Một hôm, cậu vào một cửa hàng để mua kính 
Cậu giở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến 
năm bảy chiếc kính khác nhau mà vẫn không 
đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi : "Hay 
là cháu không biết đọc ?" Cậu bé ngạc nhiên : 
"Nếu cháu mà biết đọc thì cháu còn phải mua. 
kính làm gì ?" Bác bán kính phì cười : "Chẳng có 
thứ kính nào đeo vào mà biết đọc được đâu ! 
Cháu muốn đọc sách thì phải học đi đã." 


Theo (IUũC VĂN BIÁU KHŨN THƯ. 


@ 1, Cậu bé muốn mua kính để làm gì ? 
2. Cậu bé đã thử kính như thế nào ? 
'3. Tại sao bác bán kính phì cười ? 


83 


Chính tỏ l2 


1. Nghe - viết : Ngồi trường mới ( từ Dưới mái trường mới... đến hết) 
)_ Tìm cá dấu câu được dùng trong bài chính tả. 


2. Thi tìm nhanh các tiếng có vần ai hoặc ay.. 
M: cái tai, chân tay 


(3). Thi tìm nhanh các tiếng : 
a) Bắt đầu bằng s hoặc x. 
b) Có thanh ngã hoặc thanh hỏi. 


1 


. Trả lời câu hỏi bằng hai cách theo mẫu : 
a) Em có đi xem phim không ? 
b) Mẹ có mua báo không ? 
c) Em có ăn cơm bây giờ không ? 
M: - Em có thích đọc thơ không ? 
- Có, em rất thích đọc thơ. 
- Không, em không thích đọc thơ. 


, 


Đặt câu theo các mẫu sau, mỗi mẫu 1 câu : 
a) Trường em không xa đâu ! 

b) Trường em có xa đầu Ì 

c) Trường em đâu có xa ! 


„ 


Tìm đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên 2 truyện, 
tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục. 


s“ 


~ 


THẦY CÔ 


> 


Người thầy cũ 


1. Giữa cảnh nhộn nhịp của giờ ra chơi, từ phía cổng trường bỗng 
xuất hiện một chú bộ đội. Chú là bố của Dũng. Chú tìm đến lớp của con 
mình để chào thầy giáo cũ. 

2. Vừa tới của lớp, thấy thẩy giáo bước ra, chú vội bỏ mũ, lễ phép 
chào thầy. Thầy nhấc kính, chớp mắt ngạc nhiên. Chú liền nói : 

- Thưa thầy, em là Khánh, đúa học trò năm nào trèo của sổ lớp bị 
thầy phạt đấy ạ ! 

Thầy giáo cười vui vẻ ; 

- À, Khánh. Thầy nhớ ra rồi. Nhưng... hình như hôm ấy thầy có phạt 
em đâu ! 

- Vâng, thẩy không phạt. Nhưng thầy buổn. Lúc ấy, thầy bảo : 
"Trước khi làm việc gì, cần phải nghĩ chứ ! Thôi, em về đi, thầy không 
phạt em đâu." 

3. Giờ ra chơi đã 
hết. Dũng xúc động 
nhìn theo bố đang 
đi ra phía cổng 
trường rồi lại nhìn 
cái khung cửa sổ 
lớp học. Em nghĩ : 
bố cũng có lần mắc 
lỗ, thẩy không 
phạt, nhưng bố 
nhận đó là hình 
phạt và nhớ mãi. 
Nhớ đề không bao. 
giờ mác lại nữa. 


Theo PHŨNB THỦ, 


§6 


~ Xức động : có cảm xúc mạnh. 
- Hình phạt : hình thức phạt người có lỗi. 


Kể chuyện 
1. Câu chuyện Người thầy cũ có những nhân vật nào ? 
2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 
.3. Dựng lại phần chính của câu chuyện (đoạn 2) theo vai : người dẫn chuyện, 
chú bộ đội, thầy giáo. 


Chỉnh tö P4 


1. Tập chép : Người thấy cũ ( từ Dũng xúc động nhìn theo... đến không bao 
giờ mắo lại nữa.) 
)_- Bài chính tả có mấy câu ? 
~ Chữ đầu của mỗi câu viết thế nào ? 
~ Đọc lại câu văn có cả dấu phẩy (,) và dấu hai chấm (:) 


2. Điền vào chỗ trống uí hay uy 2 
b.,. phấn, h... hiệu, v... vẻ, tận L.,. 
(3). Điển vào chỗ trống : 
a) trhay ch? 
giò ........ả lai, con ..ăn, cái ..ăn 


b) lên hay lêng 2 
tý. nói, t.. bộ, lười b¿.., b... mất 


57 


Buổi 
Sáng HOẠI ĐỘNG VUI CHƠI (25 PHÚI) 
Chiểu 
@® 
1. Đọc thời khoá biểu theo từng ngày (thứ - buổi - tiết). 
M: Thứ hai : 


Buổi sáng : Tiết 1 - Tiếng Việt, tiết 2 - Toán,.... 
Buổi chiều : Tiết 1 - Nghệ thuật... 


2, Đọc thời khoá biểu theo buổi (buổi - thứ - tiết). 
M: Buổi sáng : Thứ hai, tiết 1 - Tiếng Việt, tiết 2 - Toán,... 


3. Đọc và ghi lại số tiết học chính (ô màu hồng), số tiết học bổ sung (ô màu xanh) 
và số tiết học tự chọn (ö màu vàng). 


M:_ Tiết học chính : Tiếng Việt... tiết, Toán... tiết, 
Tiết học tự chọn : Tin học ... tiết, Ngoại ngữ ... tiết. 
4, Em cần thời khoá biểu để làm gì ? 
§8 


Luyện từ vờ côi 

1. Hãy kể tên các môn em học ở lớp 2. 

2. Các tranh dưới dây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm tử chỉ mỗi 
hoạt động. 


3. Kể lại nội dung mỗi tranh trên bằng một câu. 
M:_ Em đang đọc sách. 


4. Chọn từ chỉ hoạt động thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây : 
a) Cô Tuyết Mai ... môn Tiếng Việt. 
b) Cô ... bài rất dễ hiểu. 
©) Cô ... chúng em chăm học. 


Tp. viết 
1. Viết chữ hoa : 


Ì 
2. Viết ứng dụng : 
Em yêu trường em. 


s8 


Tộp đọc 


60 


CÔ giáo lÓp em 


Sáng nào em đến lớp 
Cũng thấy cỏ đến rồi 
Đáp lời "Chào cô ạ !" 
Cô mỉm cười thật tươi. 


Cô dạy em tập viết 

Gió đưa thoảng hương nhài 
Nắng ghé vào cửa lớp 
Xem chúng em học bài. 


Những lời cô giáo giảng. 
Ấm trang vở thom tho 
'Yêu thương em ngắm mãi 
Những điểm mười cô cho. 


NGUYÊN XUÂN SANH 


- Ghé (ghé mắt) : nhìn, ngó. 


- Ngắm : nhìn kĩ, nhìn mãi vì yêu thích. 


Chính tỏ la 


1. Nghe - viết : Có giáo lớp em (khổ thơ 2 và 3) 
)_- Mỗi dòng thơ có mấy chữ ? 
- Các chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào ? 


2. Tìm các tiếng và từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống trong bảng : 


(3). a) Em chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào mỗi chỗ trống 2 
(che, tro, trăng, trắng) 


Quê hương là cầu ... nhỏ 
Mẹ về nón lá nghiêng... 
Quê hương là đêm ... tỏ 
Hoa cau rụng ... ngoài thồm.. 


b) Tìm 2 từ ngữ có tiếng mang vần iên, 2 từ ngữ có tiếng mang vần iông. 
M: con kiến - miếng mồi. 


61 


j 
Tập làm văn Aä, 


1. Dựa vào tranh vẽ, hãy kể câu chuyện có tên Bứi của cô giáo : 


Tớ quên không. “Tờ chí e6 một. 
"Tăng bử!, BúU 


2. Viết lại thời khoá biểu ngày hôm sau của lớp em. 
3. Dựa theo thời khoá biểu ở bài tập 2, trả lời câu hỏi : 
a) Ngày mai có mấy tiết ? 
b) Đó là những tiết gì ? 
e) Em cần mang những quyển sách gì đến trường ? 


sa 


Người mẹ hiền 


1. Giờ ra chơi, Minh thẩm thì với Nam : "Ngoài phố có gánh xiếc. Bọn 
mình ra xem đi !" 

Nghe vậy, Nam không nén nổi tò mò. Nhưng cổng trường khoá, trốn 
ra sao được. Minh bảo : 

- Tớ biết có một chỗ tường thủng. 

2. Hết giờ ra chơi, hai em đã ở bên bức tường, Minh chui đầu ra. Nam 
đẩy Minh lọt ra ngoài. Đến lượt Nam đang cố lách ra thì bác bảo vệ vừa. 
tới, nấm chặt hai chân em : "Cậu nào đây ? Trốn học hả ?" Nam vùng 
vẫy. Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá, Nam khóc toáng lên. 

3. Bỗng có tiếng cô giáo : 

- Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi. 

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại rồi đỡ em ngồi dậy. Cô phủi đất cát 
lấm lem trên người Nam và đưa em về lớp. 

4. Vừa đau vừa xấu hổ, Nam bật khóc. Cô xoa đầu Nam và gọi Minh 
đang thập thò ở của lớp vào, nghiêm giọng hỏi : 

- Từ nay các em có trốn học đi chơi nữa không ? 


68 


Hai em cùng đáp : 
- Thưa cô, không ạ. Chúng em xin lỗi cô. 
Gô hài lòng, bảo hai em về chỗ, rồi tiếp tục giảng bài. 


Theo NGUYÊN VĂN THỊNH 


@ - Gánh xiếc : nhóm xiốc nhỏ thường đi biểu diễn nhiều nơi. 
~ Tò mỏ : muốn biết mọi chuyện. 
- Lách : lựa khéo để qua chỗ chật hẹp. 

dính bẩn nhiều chỗ. 


1. Dựa theo tranh vẽ, kể lại từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiển 
bằng lời của em. 


2. Dựng lại câu chuyện theo vai : người dẫn chuyện, Minh, Nam, bác bảo vệ, 
cô giáo. 


Chính tỏ H4 


1. Tập chép : Người mẹ hiền (từ Vừa đau vừa xấu hổ... đốn Chúng em xin lỗi cô.) 
)_ Trong bài chính tả có những dấu câu nào ? 


2. Điền vào chỗ trống ao hay au 2 
a) Một con ngựa đ.... cả tàu bỏ cỏ. 
b) Trèo c... ngã đ... 

(3). Điển vào chỗ trống : 


a) r dhay gi ? 
~ con ...ao, tiếng ...ao hàng, ...ao bài tập về nhà 
- dè ...at, ...ất giữ quần áo, chỉ có ...ật một loài cá. 


b) tồn hay tông ? 
~ Mé. biết phải hỏi, m.” giỏi phải học. 
- Không phải bò 
Không phải trâu 
„ nước ao sâu 
Lên cày r... cạn. 
Câu đố 


68 


So dọc . 


Bản tay dịu dàng 


Bà của An mới mất nên An xin nghỉ học. 
mấy ngày liền. Sau đám tang bà, An trở lại 
lớp, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Thế là chẳng 
bao giờ An còn được nghe bà kể chuyện 
cổ tích, chẳng bao giờ An còn được bà âu 
yếm, vuốt ve... 

Nhớ bà, An ngồi lặng lẽ. Thẩy giáo 
bước vào lớp. Thầy bắt đầu kiểm tra bài 
làm ở nhà của học sinh. 

Khi thầy đến gần, An thì thào buồn bã : 

- Thưa thẩy, hôm nay em chưa làm 
bài tập. 

Thầy nhẹ nhàng xoa đầu An. Bản tay 
thầy dịu dàng, đẩy trìu mến, thương yêu. 
An nói tiếp : 

- Nhưng sáng mai øm sõ làm ạ ! 

- Tốt lắm ! Thầy biết em nhất định sẽ 
làm !- Thầy khẽ nói với An. 

Phỏng theo XI-KHM-LIN-XKI 
( Mạnh Hưởng địch) 


(3 _ - Auyếm: biểu lô tình thương yêu bằng cử chỉ, lời nói. 

G ~ Thì thào : nói rất nhỏ với người khác. 
- Tru mến : biểu lộ sự quý mến bằng cử chỉ, lời nói. 

(8) 1. Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buổn khi bà mới mất. 
2. Vì sao thấy giáo không trách An khi biết bạn ấy chưa làm bài tập ? 
3. Tìm những từ ngữ thể hiện tình cảm của thầy giáo đối với An. 


§6 


Luyện lừ và câu. 


1. Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những 


câu sau : 
a) Con trâu ăn cỏ. 
b) Đàn bò uống nước dưới sông. 
c) Mặt trời toả ánh náng rực rỡ. 
2. Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống : 
(giơ, đuổi, chạy, nhe, luỗn) 
Con mèo, con mèo. 
... theo con chuột 
... Vuốt, ... nanh 
Con chuột ... quanh 
Luồn hang ... hốc. 
Đồng dao 
3. Có thể đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong mỗi câu sau 2 
a) Lớp em học tập tốt lao động tốt. 
b) Cô giáo chúng em rất yều thương quý mến học sinh. 
6) Chúng øm luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo. 


viết lã 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 
Góp sức chung tay. 


Tộp. đọc 
Truyện vui 
Đồi giày 


Có cậu học trò nọ vội đến trường nên xỏ 
nhầm giày, một chiếc cao, một chiếc thấp. 
Bước tập tễnh trên đường, cậu lẩm bẩm : 

~- Quái lạ, sao hôm nay chân mình một 
bên dài, một bên ngắn ? Hay là tại đường 
khấp khổnh ? 

Vừa tới sân trường, cậu gặp ngay thầy 
giáo. Thấy cậu bé đi chân thấp chân cao, 
thầy bảo : 

_ - Em đi nhầm giày rồi. Về đổi giày đi cho 
dễ chịu ! 

Cậu bé chạy vội về nhà. Cậu lôi từ gầm 
giường ra hai chiếc giày, ngắm đi ngắm lại, rối 
lắc đầu nói : 

- Đôi này vẫn chiếc thấp, chiếc cao. 


Theo TRUYỆN DƯỜI VIỆT NAM. 


(3) ___ - Tập tễnh : đi bước thấp bước cao. 
- Lẩm bẩm: nói nhỗ chỉ đủ để mình nghe. 
- Khấp khểnh : không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp. 


68 


Chính tỏ = 


1. Nghe - viết : Bàn †ay dịu dàng ( từ Thầy giáp bước vào lớp... đến thương yêu.) 
(8) _ - Tìm những chữ cần phải viết hoa trong bài chính tả. 
- Khi xuống dòng, chữ đầu câu viết thế nào ? 


2. Tìm 3 từ có tiếng mang vần ao, 3 từ có tiếng mang vần au. 
(3).. a) Đặt câu để phân biệt các tiếng sau : 
- da, ra, gia 
~ dao, rao, giao 
- Em không nghịch dao. 
- Người bán hàng vừa đi vừa rao. 
~ Cô giáo giao bài tập cho chúng em làm, 


b) Tìm tiếng có vần uồn hay ưông thích hợp với mỗi chỗ trống : 
- Đồng ... quê em ... xanh tốt. 
~ Nước từ trên nguồn đổ ..., chảy... cuộn. 


Tập làm văn. 


1. Tập nói những câu mời, nhờ, yêu cầu, đồ nghị đối với bạn : 
a) Bạn đến thăm nhà em. Em mở cửa và mời bạn vào chơi. 


b) Em thích một bài hát mà bạn đã thuộc. Em nhờ bạn chép lại cho mình. 


c) Bạn ngồi bên cạnh nói chuyện trong giờ học. Em yêu cầu (đề nghị) 
bạn giữ trật tự để nghe cô giáo giảng bài. 


2. Trả lời câu hồi : 

a) Gô giáo (hoặc thầy giáo) lớp 1 của em tên là gì ? 

b) Tình cảm của cô (hoặc thầy) đối với học sinh như thế nào ? 

c) Em nhớ nhất điều gì ở cô (hoặc thầy) ? 

d) Tình cảm của em đối với cô giáo (hoặc thấy giáo) như thế nào ? 


Dựa vào các câu trả lời ở bài tập 2, em hãy viết một đoạn khoảng 4, 5 câu 
nói về cô giáo (hoặc thầy giáo) cũ của em. 


68 


Ôn tập giữa học Kì I 
@Œm  - 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Đọc thuộc lòng bảng chữ cái. 
3. Xếp các từ trong ngoặc đơn vào bảng : 
(bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng) 


4. Tìm thêm các từ khác xếp vào bảng trên. 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Đặt 2 câu theo mẫu : 


3. Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc đã học ở tuần 7 
và tuần 8 theo đúng thứ tự bảng chữ cái. 


70 


“TIẾT 8 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Tìm những tử ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài 
Làm việc thật là vui (trang 16). 
. Dựa theo cách viết trong bài văn trên, hãy đặt một câu nói về : 
a) Một con vật. 
b) Một đổ vật. 
e) Một loài cây hoặc một loài hoa. 


e 


“TIẾT 4 


. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
. Nghe - viết : 


" 


Cân voi 


Mội lần, sứ thần Trung Hoa thử tài Lương Thể Vinh, nhờ ông 
cân hộ con voi. Lương Thế Vinh sai lính dắt voi xuống thuyền, 
đánh dấu mức chìm của thuyền. Sau đó, ông cho voi lên bờ và xếp 
đá vào thuyến. Khi thuyền chìm đến mức đã đánh dấu, ông sai 
cân chỗ đá ấy và biết voi nặng bao nhiêu. 


Œ) - Sứthần: người thay mặt cho vua một nước đi giao thiệp với 
nước ngoài. 
- Trung Hoa : Trung Quốc. 
- Lương Thể Vinh : một vị Trạng nguyên rất giỏi toán ở nước ta 
thời xưa. 


lì 


(TIẾTS. 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi. 


Vi sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn. 
đi học được ? 


Tuấn làm gì để giúp mẹ ? 


Tuấn đến trường bằng cách nào 2 


“TIẾT 6 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Em sẽ nói gì trong những trường hợp nêu dưới đây 2 


a) Bạn hướng dẫn em gấp chiếc thuyền giấy. 

b) Em làm rơi chiếc bút của bạn. 

c] Em mượn sách của bạn và trả không đúng hẹn. 

d) Khách đến chơi nhà biết em học tập tốt, chúc mừng em. 


. Em chọn dấu chấm hay dấu phẩy để điền vào mỗi ô trống dưới đây 2 


” 


Nằm mơ 


- Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ. Con chỉ nhớ là con bị mất một vật 
gì đó. Nhưng con chưa kịp tìm thấy thì mẹ đã gọi con dậy rồi - 
Thế về sau mẹ có tìm thấy vật đó không __ hở mẹ ? 

- Ô hay, con nằm mơ thì làm sao mẹ biết dược ! 


- Nhưng lúc mơ _ con thấy mẹ cũng ở đấy, mẹ đang tìm hộ con 
cơ mà. 


“TIẾT 7 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Dựa theo mục lục ở cuối sách, hãy nói tên các bài em đã học trong tuần 8. 
3. Ghi lại lời mời, nhờ, để nghị của em trong những trường hợp dưới đây : 

a) Em nhờ mẹ mua giúp em một tấm thiếp chúc mừng cô giáo (thẩy giáo) 
nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 

b) Em phụ trách phần văn nghộ trong buổi liên hoan của lớp mừng 
Ngày Nhà giáo Việt Nam. Em mời các bạn hát (hoặc múa, chơi 
đàn, kể chuyện...) 

©) Trong giờ học, cô giáo (hay thầy giáo) đặt cầu hỏi, nhưng em chưa 
nghe rõ hoặc chưa hiểu rõ. Em để nghị cô (thầy) nêu lại câu hỏi đó. 

L2 


“TIẾT 8 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Trò chơi ô chữ : 


a) Có thể điển từ nào vào các ô trống theo hàng ngang? 


- Dòng 1: Viên màu trắng (hoặc đỏ, vàng, xanh), dùng để viết 


chữ lên bảng (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chị 


ữ P). 


- Dòng 2 : Tập giấy ghi ngày, tháng trong năm (e6 4 chữ cái, bắt 


đầu bằng chữ L ). 


- Dòng 3 : Đồ mặc có hai ống (có 4 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Q). 


- Dòng 4 : Nhỏ xíu, giống tên thành phố của bạn Mít trong một 


bài tập đọc em đã học (có 5 chữ cái, bắt đầu bàng chữ T). 


- Dòng 5 : Vật dùng để ghi lại chữ viết trên giấy (có 3 chữ cái, 


bắt đầu bằng chữ B). 


- Dông 6 : Thứ ngất từ trên cây, thường dùng để tạng nhau hoặc. 


trang trí (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ H). 


- Dòng 7 : Tên ngày trong tuần, sau ngày thứ ba (có hai chữ cái, 


bắt đầu bằng chữ T)) 


- Dòng 8 : Nơi thợ làm việc (có 5 chữ cái, bát đầu bằng chữ X) 


- Dòng 9 : Trái nghĩa với trắng (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ Đ). 
- Dòng 10 : Đồ vật dùng để ngồi (có 3 chữ cái, bắt đầu bằng chữ G). 


Dòng 1 M: 


P|H 


L 


NỈ 


Dòng 2 


Dòng 3 


Dòng 4 


Dòng 5 


Dòng 6 


Dòng 7 


Dòng 8 


Dòng 9 


Dòng 10 


b) Đọc từ mới xuất hiện ở cột dọc. 


“TIẾT9 
Bài luyện tậpÐ 


A. Đọc thắm mẩu chuyện sau : 
Đôi bạn 


Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc 
ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi : 

- Ai hát đấy ? 

Có tiếng trả lời : 

- Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tăng bạn đẩy. 

Búp Bê nói : 

- Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết một. 

Theo NGUYẾN KIÊN. 


B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây : 


1. Búp Bê làm những việc gì ? 
a) Quét nhà và ca hát 
b) Quót nhà, rửa bát và nấu cơm. 
c) Rủa bát và học bài. 
. Dể Mèn hát để làm gì ? 
a) Hát đổ luyện giọng. 
b) Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn. 
e) Muốn cho bạn biết mình hát rất hay. 
Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bè đã làm gì ? 
a) Cảm ơn Dế Mèn. 
b) Xin lỗi Dế Mèn. 
e) Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mòn. 


" 


“ 


T8 


4. Vi sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn ? 
a) Vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bỏ. 
b) Vì tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt. 
©) Vì cả hai lí do trên 
5. Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gi ? 
a) Tôi là Dế Mèn. 
b) Ai hát đẩy ? 
e) Tôi hát đây. 


“TIẾT 10 


Bài luyện tập 


A. Nghe - viết : 
Dậy sớm 

Tỉnh mơ em thức dậy 

Rửa mật rồi đến trường 

Em bước vội trên đường 

Núi giăng hàng trước mặt. 

Sương trắng viền quanh núi 

Như một chiếc khăn bông 

- Ổ, núi ngủ lười không ! 

Giờ mới đang rửa mặt. 
THANH RÀO 


B. Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về em và trường em. 


Tộp đọ: 


Sáng kiến của bé Hà 


1. Ở lớp cũng như ở nhà, bớ Hà được. 
coi là một cây sáng kiến. 

Một hôm, Hà hỏi bố : 

- Bố ơi, sao không có ngày của ông bả, 
bố nhỉ ? 

Thấy bố ngạc nhiên, Hà bèn giải thích : 

- Con đã có ngày 1 tháng 6. Bố là công 
nhân, có ngày 1 tháng 5. Mẹ có ngày 8 
tháng 3. Còn ông bà thì chưa có ngày lễ 
nào cả. 

Hai bố con bàn nhau lấy ngày lập đông 
hằng năm làm "ngày ông bà", vì khi trời 
bắt đầu rét, mọi người cần chăm lo sức 
khoẻ cho các cụ già. 


2. Ngày lập đông đến gần. Hà suy nghĩ 
mãi mà chưa biết nên chuẩn bị quà gì biếu 
ông bà. 

Bố khẽ nói vào tai Hà điều gì đó. Hà 
ngả đầu vào vai bố : 

- Con sẽ cố gắng, bố ạ. 

3. Đến ngày lập đông, các cô, các chú đều về chúc thọ ông bà. Ông 
bà cảm động lắm. Bà bảo : 

- Con cháu đông vui, hiếu thảo thế này, ông bà sẽ sống trăm tuổi. 

Ông thì ôm lấy bé Hà, nói : 

- Món quà ông thích nhất hôm nay là chùm điểm mười của cháu đấy. 


Theo HỖ PHƯƠNG. 


(£)_ - Cây sáng Kiến: người có nhiều sáng kiến. 
- Lập đông : bắt đầu mùa đông. 
- Chúc thọ : chúc mừng người già sống lâu. 


kể chuyện. 


1. Dựa vào các ý sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của bé Hà : 
a) Chọn ngày lễ. 
b Bí mật của hai bố con. 
©) Niềm vui của ông bà. 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


Chính tỏ = 


1. Tập chép : 
Ngày lễ 
Ngày 8 tháng 3 hằng năm là Ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 1 tháng 5 
là Ngày Quốc tế Lao động. Ngày 1 tháng 6 là Ngày Quốc tế Thiếu nhĩ. 
Còn ngày 1 tháng 10 được lấy làm Ngày Quốc tế Người cao tuổi. 


)_ Những chữ nào trong tên các ngày lễ nói trên được viết hoa ? 
2. Điền vào chỗ trống e hay k 2 

con ...á, con ...iến, cây ...ấu, dòng ...ônh 
(3). Điền vào chỗ trổng : 

a) Ihay n? 

...0 Sợ, ăn ...o, hoa ...an, thuyền ...an 

b) nghỉ hay nghĩ ? 

.. học, lo....,... ngơi, ngẫm... 


T9 


[@I 
Tộp dọc =#8- 


80 


Ỹ '.A10.0V 2.40 g00⁄0 Ø0 0V gui 0 000/0 


() __ Bưuthiếp: tấm giấy cứng, khổ nhỏ dùng để viết thư ngắn báo tin, 
chúc mừng, thảm hỏi, gửi qua đường bưu điện. 


8 


Luyện lừ và câu. 
1. Tìm những tử chỉ người trong gia đình, họ hàng ở câu chuyện Sáng kiến 
của bé Hà. 
2. Kể thêm các từ chỉ người trong gia định, họ hàng mà em biết. 
3. Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ người trong gia đình, họ hàng mà 
em biết : 
a) Họ nội 
b) Họ ngoại 
4. Em chọn dấu chẩm hay dấu chấm hỏi để điền vào ö trống ? 


Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà vì øm vừa mới vào lớp 1, chưa 
biết viết _ Viết xong thư, chị hôi : 


- Em còn muốn nói thêm gì nữa không _- 
Cậu bé đáp : 


- Dạ có _. Chị viết hộ em vào cuối thư : "Xin lỗi ông bà vì chữ cháu 
xấu và nhiều lỗi chính tả." 


2. Viết ứng dụng : 
Hai sương một nắng. 


88 


Thuong Ông 
(Treh) 


Ông bị đau chân 
Nó sưng nó tấy 

Đi phải chống gậy. 
Việt chơi ngoài sân 
Lon ton lại gần : 

- Ông vịn vai cháu 
Cháu đỡ ông lên. 


Ông bước lên thềm ; 
- Hoan hô thằng bé ! 
Bé thế mà khoẻ 

Vì nó thương ông. 


Đồi mắt sáng trong 

Việt ta thủ thỉ : 

~ Khi nào ông đau 

Ông nói mấy câu 

"Không đau ! Không đau !" 
Dù đau đến đâu 

Khỏi ngay lập tức. 


Ông phải phì cười : 

- Ừ, ông theo lời 

"Thử xem có nghiệm : 
"Không đau ! Không đau !“ 
Và ông gật đầu : 

~ Khỏi rồi ! Tài nhỉ ! 

Việt ta thích chí : 

- Cháu đã bảo mà... | 

Và móc túi ra : 


- Biếu ông cái kẹo ! 
TỦ MŨ 


88 


É)___ - Thủ thí: nói nhỏ nhẹ, tình cảm. 
- Thử xem có nghiệm : thù xem có dúng không, 
- Thích chí : tất vui vẻ, bằng lòng. 


Chính tỏ 


. Nghe - viết : 
Ông và cháu 
Ông vật thi với cháu 
Keo nào ông cũng thua 


Cháu vỗ tay hoan hồ : 
"Ông thua cháu, ông nhỉ ! " 


Bế cháu, ông thủ thỉ : 
"Cháu khoẻ hơn ông nhiều ! 
Ông là buổi trời chiều 

Cháu là ngày rạng sáng." 


PHẠM CÚ0 


(®) Tìm các dấu hai chấm và ngoặc kép trong bài. 


8 


2. Tìm 3 chữ bắt đầu bằng c, 3 chữ bát đầu bằng k. 
M: cò, kẹo 


(3). a) Điển vào chỗ trống hay n ? 
Lên ...on mới biết ...on cao 
„ uôi con mới biết công ...ao mẹ thấy. 


Tục ngữ 
b) Ghi trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ? 
dạy bao - con bao lạng le - số lø 
mạnh /me - sú\ me áo Vaï - Vương vaÏ 


| 
Tập làm văn. A3, 


1. Kể về ông, bà (hoặc một người thân) của em. 
Gọi ý : 
a) Ông, bà (hoặc người thân) của em bao nhiêu tuổi 2 
b) Ông, bà (hoặc người thân) của em làm nghề gì ? 
c) Ông, bà (hoặc người thân) của em yêu quý, chăm sóc em như thế nào ? 


2. Dựa theo lời kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) 
kể về ông, bà hoặc một người thân của em. 


85 


Bà cháu 


1. Ngày xưa, ở làng kia, có hai em bé ở với bà. Ba bà cháu rau cháo 
nuôi nhau, tuy vất vả nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm. 

Một hôm, có cô tiên đi qua cho một hạt đào và dặn : "Khi bà mất, 
gieo hạt đào này bên mộ, các cháu sẽ giàu sang, sung sướng." 

2. Bà mất. Hai anh em đem hạt đào gieo bên mộ bà. Hạt đào vừa gieo. 
xuống đã nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết bao nhiêu là trái vàng, trái bạc. 

3. Nhưng vàng bạc, châu báu không thay được tình thương ấm áp. 
của bà. Nhớ bà, hai anh em ngày càng buổn bã. 
hiện lên. Hai anh em oà khóc xin cô hoá phép cho bà. 
sống lại. Cô tiên nói : "Nếu bà sống lại thì ba bà cháu sẽ cực khổ như 
xưa, cáo cháu oó chịu không 2" Hai anh em cùng nói : "Chúng cháu chỉ 
cần bà sống lại." 

Cô tiên phất chiếc quạt màu nhiệm. Lâu đài, ruộng vườn phút chốc. 
biến mất. Bà hiện ra, móm mém, hiền từ, dang tay ôm hai đứa cháu hiếu 
thảo vào lòng. 


Theo TRẤN H0ÂI DƯƠNG. 
86 


~ Đầm ấm : (cảnh mọi người trong nhà) gần gũi, thương yêu nhau. 
- Màu nhiệm : có phép lạ tài tình. 


@ 1, Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống như thế nảo ? 
2. Gô tiên cho hạt đào và nói gì 2 
3. Sau khi bà mất, hai anh em sống ra sao ? 
4. Vì sao hai anh em đã trở nên giàu có mà không thấy vui sướng ? 
5. Gâu chuyện kết thúc như thế nào ? 


~ 
Kể chuyên “#ế 


1. Dựa vào tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Bà cháu : 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 
87 


Chính tỏ 


1. Tập chép : Bà cháu ( tù Hai anh em cùng nói... đến ôm hai đứa cháu 
hiểu thảo vào lòng.) 


() - Tìm lời nói của hai anh em trong bài chính tả. 
- Lời nói ấy được viết với dấu câu nào 2 


2. Tìm những tiếng có nghĩa để điền vào các ô trống trong bảng dưới đây : 


3. Rút ra nhận xét từ bài tập trên : 
a) Trước những chữ cái nào, em chỉ viết gh mà không viốt ø ? 
b) Trước những chữ cái nào, em chỉ viết g mà không viết gh ? 


(4). Điền vào chỗ trồng : 
a) shay x? 
nước ...ôi, ăn ...ôi, cây ...oan, ...iêng năng. 


b) ươn hay ương ? 
v... vai, v... vãi, bay l.... số l... 


88 


Cây xoài của ông em 


Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. 
Cuối đông, hoa nở trắng cành, Đầu hè, quả sai lúc lu. Trồng từng chùm 
quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng. 
chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông. 

Xoài thanh ca, xoài tượng... đều ngon. Nhưng em thích xoài oát nhất. 
Mùi xoài thơm dịu dàng, vị ngọt đậm đà, màu sắc đẹp, quả lại to. 

Ăn quả xoài cát chín trảy từ cây của ông em trồng, kèm với xôi nếp 
hương, thì đối với em không thứ quà gì ngon bằng. 


Theo Đ)ÃN GIÚI 
88 


Œ\ - Lẫmchẫm: dáng trễ bước đi chưa vững. 
- Ðu đưa : đua qua đua lại nhẹ nhàng. 
- Đậm đà : có vị ngọt đậm. 
- Trảy (trẩy) : hái. 


® 1. Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát. 
2. Quả xoài cát chín có mùi, vị, màu sắc như thế nào ? 
3. Tại sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon nhất bày lồn 
bàn thờ ông ? 
4. Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà 
ngon nhất ? 


Lụ 6ïbes/lÐi 


1. Tìm các đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì. 


2. Tìm các từ ngữ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ dưới đây muốn 


Hôm nào ống có khách 
Để cháu đun nước cho. 
Nhưng cái siêu nó to 
Cháu nhờ ống xách nhé ! 
Cháu ra sân rút rạ 

Ông phải öm vào cơ 
Ngọn lửa nó bùng to 
Cháu nhờ ông dập bớt 
Khói nó chui ra bếp 

Ông thổi hết khói đi 

Ông cười xoà : "Thế thì 
Lấy ai ngồi tiếp khách ? " 


HOANG TẢ 


@ ~ Thỏ thẻ : (nói) nhỏ, nhẹ nhàng, dễ thương. 
- Siêu : ấm đun nước. 
- Rạ : phân còn lại của thân cây lúa sau khi gặt, thường dùng để lợp 
nhà hoặc đun nấu. 


Tập viết 
1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 
Ích nước lợi nhà. 


9 


Truyện vui 
Đi chợ 
Có một cậu bé được bà sai đi chợ. Bà đưa cho cậu hai đồng và hai 
cái bát, dặn : 
- Cháu mua một đồng tương, một đồng mắm nhé ! 


Cậu bé vâng dạ, đi ngay. Gần tới chợ, cậu bỗng hớt hải chạy về, 
hỏi bà : 


- Bà ơi, bát nào đựng tương, bát nào đựng mắm ? 

Bà phì cười : 

- Bát nào đựng tương, bát nào đựng mám mà chẳng được. 

Cậu bé lại ra đi. Đến chợ, cậu lại ba chân bốn cảng chạy về, hỏi : 
- Nhưng đồng nào mua mắm, đồng nào mua tương ạ ? 


Theo TRUYỆN DƯỜI DÂM BIAN VIỆT NAM 


sa 


@ ~ Hót hải : vội vã, có vẻ lo sợ. 
- Ba chân bốn cẳng : chạy tất vội, rất nhanh. 


Chính tỏ. H4 


1. Nghe - viết : Cây xoài của ông em (tù Ông em trồng... đốn bày lôn 
bàn thờ ông.) 


2. Điền vào chỗ trống ø hay gh ? 
- Lên thác xuống ...ềnh. 
- Con ...à cục tác lá chanh. 
~ „q0 trắng nước trong. 

..i lồng tạc dạ. 


(3). Điển vào chỗ trống : 
a) shay x? 
- Nhà ...ạch thì mát, bát ...ach ngon cơm. 


- Cây ...anh thì lá cũng ...anh 
Cha mẹ hiển lành để đức cho con. 


Tục ngữ. 


b) ươn hay ương ? 
- Th... người như thể th... thân. 
* Cá không ăn muối cá... 
Con cãi cha mẹ, trăm đ... con hư. 
Tục ngữ 
98 


Tạp bơm ven ẨỂ! 


1. Ông em (hoặc bà em) bị mệt. Em hãy nói với ông (hoặc bà) 2, 3 câu để 
tö rõ sự quan tâm của mình. 


2. Hãy nói lời an ủi của em với ông (bà) : 
a) Khi cây hoa do ông (bà) trống bị chốt. 
b) Khi kính đeo mắt của ông (bà) bị vỡ. 


3. Bố mẹ em về quê thăm ông bà. Em hãy viết một bức thư ngắn (giống như 
viết bưu thiếp) thăm hỏi ông bà. 


“ 


CHA MẸ 


Tộp đọc 


Sự tích cày vú sửa 


1. Ngày xưa, có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ máng, cậu vùng 
vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong. 

2. Không biết cậu đi đã bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ 
lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà. 

Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản 
tiếng gọi mẹ, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. Kì lạ thay, 
cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở 
trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh 
óng ánh, rối chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một 
dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. 

Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt 
mẹ khóc chờ con. Cậu bé oà khóc. Cây xoà cành ôm cậu, như tay mẹ 
âu yếm vỗ về. 

3. Trái cây thơm ngon ở vườn nhà cậu bé, ai cũng thích. Họ đem hạt 
gieo trồng khắp nơi và gọi đỏ là cây vú sữa. 


Theo NGỤ0 PHÂU 


G - Vùng vâng : tö ý giận dỗi, cáu kinh 
~ La cà : ghề qua chỗ này, dừng ở chỗ khác để chơi. 
86 


Kể chuyệt 


1. Kể lại đoạn 1 câu chuyện Sự tích cây vú sửa bằng lời của em. 
Ngày xưa, ở một nhà kia có hai mẹ con... 


2. Kể lại phần chính của câu chuyện dựa theo từng ý tóm tắt : 
a) Cậu bé trở về nhà. 
b) Không thấy mẹ, cậu bé ôm lấy một cây xanh mà khóc. 
©) Từ trên cây, quả lạ xuất hiện và rơi vào lòng cậu. 
d) Cậu bé nhìn cây, ngỡ như được thấy mẹ. 
3. Em mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào ? Hãy kể lại đoạn cuối 
câu chuyện theo ý đó. 


1. Nghe - viết : Sự tích cây vú sữa (từ Từ các cảnh lá... đến như sữa mẹ.) 
()_ Những câu văn nào có dấu phẩy ? Em hãy đọc lại từng câu đó. 


2. Điển vào chỗ trống ng hay ngh ? 


..ười cha, con ...ề, Suy... ...on miệng 
(8). Điển vào chỗ trống : 
a) trhay ch? 
con ..ai, cái ..ai, ..ống cây, ..ổng bát 


b) af hay ae ? 
bãi c..., c... con, lười nh..., nhút nh... 


97 


Diện thoại 


'Vùa sắp sách vở ra bàn, Tường bỗng nghe có tiếng chuông điện 
thoại. Tới hồi chuông thứ ba, em đã ở bên máy. Em nhấc ống nghe lên, 
áp một đầu vào tai : 

- A lô ! Cháu là Tường, con mẹ Bình, nghe đây ạ. 

Trong ống nghe vang lên một giọng cười quen thuộc : 

- Chào con. Bố đây mà. Hai mẹ con có khoẻ không ? 

Tường mừng quýnh lên : 

- Con chào bố. Con khoẻ lắm. Mẹ... cũng... Bố thế nào ạ ? Bao giờ. 
bố về ? 


98 


Mấy tuần nay, mẹ mệt. Nhưng Tường không muốn làm bố lo. Hình. 
như bố nhận ra giọng ngập ngừng của em. Bố không cười nữa : 

- Tuần sau bố về. Con học giỏi nhé ! 

- Con chào bố. Con chuyển máy cho mẹ nhé ? 

Quay lại bàn học, Tường bâng khuâng nghĩ đến ngày đón bố. 
trở về. 


@ - Điện thoại : máy truyễn tiếng nói từ nơi này đấn nơi khác. 
~ Mừng quýnh : mừng quá, cuống lên. 
- Ngập ngừng : (nói) ngất quãng vì ngại. 
- Bảng khuâng : (nghf) lan man, ngẫn người ra. 


Luyện lừ và côi 


1. Ghép các tiếng sau thành những từ có hai tiếng : yêu, thương, quý, 
mến, kính. 


M:_ yêu mến, quý mến 
2, Em chọn từ ngữ nào điển vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh ? 


a) Cháu ... ông bà. 
b) Con ... cha mẹ. 
©) Em ... anh chỉ. 


sg 


.3. Nhìn tranh, nói 2 - 3 câu về hoạt động của mẹ và con. 


4. Có thể đặt dấu phẩy vào chỗ nào trong mỗi câu sau ? 
a) Chân màn quần áo được xếp gọn gàng. 
b) Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn. 
c) Giày dép mũ nón được để đúng chỗ. 


Tộp vi 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 
Kể vai sát cánh. 


100 


Mẹ 


Lặng rồi cả tiếng con ve 
Con ve cũng mật vì hè nắng oi 
Nhà em vẫn tiếng ạ ời 
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngổi mẹ ru. 
Lời ru có gió mùa thu 
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. 
Những ngôi sao thức ngoài kia. 
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con 
Đêm nay con ngủ giấc tròn 
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 
TRẦN (IUỐP MINH 


101 


(Œ)__ - Máng oi: nắng nóng, không có gió, tất khó chịu. 
- Giấc tròn : giấc ngủ ngon lành, đầy đạn. 


1, Tập chép : Íđẹ ( từ Lời ru... đến suốt đời.) 
(@› - Đếm và nhận xét về sổ chữ của các dòng thơ trong bài chính tả. 
- Nêu cách viết những chữ đầu ở mỗi dòng thơ. 
2, Điền vào chỗ trống iê, yê hay ya ? 


Đêm đã khu... . Bốn bể ...n tĩnh. Ve đã lặng ...n vì mệt và giá 
cũng thôi trò chu...n cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vẫn vắng ra 
t...ng võng kẽo kẹt, t“..ng mẹ ru eon. 


(3). Tìm trong bài thơ Mẹ : 
a) Những tiếng bắt đầu bằng z, bằng đi. 
b) Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã. 


Tập làm văn 


1. Đọc bài sau : 
Gọi điện 
Hoa nhấc ống nghe lên và nhấn số. Một tiếng "tút..." kóo dài. 
Chưa có ai nhấc máy. Lại một tiếng "tút" nữa. Khéo cả nhà đi vắng thì 
gay. Tới tiếng "tút" thứ tư mới có người nhắc máy. Hoa thở phảo nhẹ 
nhõm. Buổi sáng, em đã gọi cho Oanh hai lần, nhưng cả hai lần máy 
bận, eứ_"tút tút" liên tục... Đầu dây có tiếng đản ông : 


- A lô | Tôi, Tuấn, nghe đây. 
Chắc là bố bạn Oanh. Hoa lên tiếng : 


- Cháu chào bác. Cháu là Hoa, bạn của Oanh. Bác làm ơn cho 
cháu gặp Oanh ạ ! 


- Cháu chờ chút nhé ! 
- Cháu cảm ơn bác. 


® 


a) Sắp xếp lại thứ tự các việc phải làm khi goi điện : 


- Tim số máy của bạn trong sổ. 
- Nhãn số. 
- Nhấc ổng nghe lên, 
b) Em hiểu các tín hiệu sau nói điểu gì ? 
út" ngắn, liên tục. 
'Tút" dài, ngắt quãng. 
c) Nếu bố (mẹ) của bạn cầm máy, em xin phép nói chuyện với bạn thế nào ? 


(2). Viết 4, 5 câu trao đổi qua điện thoại theo nội dung sau : 
a) Bạn em gọi điện cho em, rủ em đến thăm một bạn trong lớp bị ốm. 
Em đồng ý và hẹn bạn ngày giờ cùng đi. 
b) Em đang học bài, bổng bạn em gọi điện rủ em di chơi. Em từ chối 
(không đồng ý) vì còn bận học. 


103 


[@I 
Tộp dọc -#8- 


Bóng hoa Niềm Vui 


1. Mới sáng tinh mo, Chi đã vào vườn hoa của trường. Em đến tìm 
những bông cúc màu xanh, được cả lớp gọi là hoa Niềm Vui. Bố của Chi 
đang nàm bệnh viện. Em muốn đem tặng bố một bông hoa Niềm Vui 
để bố dịu cơn đau. 

2. Những bông hoa màu xanh lộng 
lẫy dưới ánh mặt trời buổi sáng. Chỉ giơ 
tay định hái, nhưng em bỗng chẩn chừ 
vì không ai được ngắt hoa trong vườn. 
Mọi người vun trồng và chỉ đến đây để 
ngắm về đẹp của hoa. 

3. Cánh của kẹt mở. Cô giáo đến. 
Cô không hiểu vì sao Chỉ đến đây sớm 
thế. Chí nói : 

~ Xin cô cho em được hái một bông 
hoa. Bố em đang ốm nặng. 

Cô giáo đã hiểu. Cô ôm em vào lòng : 

- Em hãy hái thêm hai bông nữa, 
Chi ạ ! Một bông cho em, vì trái tim 
nhân hậu của em. Một bông cho mẹ, vì 
cả bố và mẹ đã dạy dỗ em thành một 
cô bé hiếu thảo. 

4. Khi bố khỏi bệnh, Chi cùng bố 
đến trường cảm ơn cô giáo. Bố còn 
tàng nhà trường một khóm hoa cúc đại 
đoá màu tím đẹp mê hốn. 


Phỏng theo XU-KHÔM-LIN-XKI 
(Mạnh Hường địch) 


@ ~ Lông lẫy : đẹp rục rỡ. 
- Chẩn chử : không dứt khoát, nửa muốn nửa không. 
- Nhân hậu : thương người. 
- Hiếu thảo : có lòng kính yêu cha mẹ. 
- Đẹp mê hồn : rất đẹp. 


(2) _____ 1. Mới sáng tinh mơ, Chỉ đã vào vườn hoa để làm gì ? 
2. Vì sao Chí không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui ? 
3. Khi biết vì sao Chỉ cần bõng hoa, cô giáo nói thế nào ? 
4. Theo em, bạn Chỉ có những đức tính gì đáng quý ? 


Kể chuyện 
1. Kể lại đoạn mở đầu câu chuyện trên (đoạn 1) bằng hai cách : 
- Cách 1 : theo trình tự nhu câu chuyện. 


- Cách 2 : bắt đầu từ "Bố của Chỉ đang nằm bệnh viện... để bổ dịu cơn đau”, 
sau đó đốn "Mới sáng tinh mơ... bông hoa Niểm Vui." 


2. Dựa vào tranh, kể lại nội dung chính của câu chuyện (đoạn 2, 3) 
bằng lời của em. 


3. Kể lại đoạn cuối của câu chuyện (đoạn 4), trong đó có lời cảm ơn của 
bổ Chí (do em tưởng tượng ra). 
108 


Chính tỏ l4 


Tập chép : Bông hoa Niềm Vui ( từ Em hãy hái... đến cô bề hiết thảo.) 
®) Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? 

. Tìm những từ chứa tiếng có íê hoặc yề : 
a) Trái nghĩa với khoẻ. 


b) Chỉ con vật nhỏ, sống thành đàn, rất chăm chỉ. 
c) Củng nghĩa với bảo ban. 


(3). Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp : 
a) rối - dối ; rạ - dạ 
b) mỡ - mở ; nữa - nửa 


Quà của bố 


Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà. 


Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, 
niểng niễng cái bò nhôn nhạo. Hoa sen đỏ, nhị sen vàng toả hương thơm 
lừng. Những con cá sộp, cá chuối quẫy to nước, mắt thao láo... 

Bố đi cắt tóc về, cũng không lần nào chúng tôi không có quà. 

Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất : con xập xành, con 
muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế lạo 
xạo trong các vỏ bao diêm : toàn dế đực, cánh xoăn, gáy vang nhà và 
chọi nhau phải biết. 


Quà của bố làm anh em tôi giàu quá ! 


Theo DUY KHÂN 


106 


(1) ____ - Thúng câu : đồ đan khít bằng tro, hình tròn, lòng sâu, trát nhựa, 
thường dùng đựng cá câu được. 
~ Cà cuống, niểng niễng : những con vật nhỏ có cánh, sống dưới nước. 
- Nhộn nhạo : lộn xộn, không có trật tụ. 
~ Cá sộp : loài cá sống ở nước ngọt, thân tròn dài, gần giống cá chuối. 
- Xâp xành, muỗm : những con vật có cánh, sống trên cạn. 
~ Mốc thếch : mốc màu trắng đục. 


) 1. Quả của bố đi câu về có những gì ? 
2, Quà của bố đi cất tóc về có những gì ? 
#} ĐẾN từ nào, câu nào cho thấy các con rất thích những món quà. 
của bố ? 


107 


Luyện lử và côi 


1. Hãy kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ. 
2. Tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai ?, Làm gì ? 
a) Chỉ đến tìm bông cúc màu xanh. 
b) Cây xoà cành ôm cậu bé. 
c) Em học thuộc đoạn thơ. 
d) Em làm ba bải tập toán. 


3. Chọn và xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu : 
1 


? 3 
em, chị em, quết dọn, giặt, nhà của, sách vớ 
nh, cậu bé Xếp, tủa bát đũa, quần áo 


1, Viết chữ hoa : 


" 
| 
" 


2. Viết ứng dụng : 
Lá lành đùm lá rách. 
108 


Hả miệng chờ sung 


Xưa có một anh chàng mồ côi 
cha mẹ nhưng chẳng chịu học 
hành, làm lụng gì cả. Hằng ngày, 
anh ta cứ nằm ngửa dưới gốc cây 
sung, há miệng ra thật to, chờ cho 
sung rụng vào thì ăn. Nhưng đợi 
mãi mà chẳng có quả sung nào 
rụng trúng miệng. Bao nhiêu quả 
rụng đều rơi chệch ra ngoài. 

Chợt có người đi qua đường, 
chàng lười gọi lại, nhờ nhặt sung 
bổ hộ vào miệng. Không may, 
gập phải một tay cũng lười. Hắn ta 
lấy hai ngón chân cặp quả sung, 
bổ vào miệng cho chàng lười. 
Anh chàng bực lắm, gắt : 


- Ôi chao ! Người đâu mà lười thế ! 


Thøo TIÊN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM. 


()__ - Chàng: chỉ người đàn ông còn trẻ. 
- Mồ côi cha mẹ : mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. 


(3) 1. Anh chàng lười nằm dưới gốc cây sung để làm gì ? 
2. Chàng lười nhờ người qua đường làm giúp việc gì ? 
3. Người qua đường giúp chàng lười như thế nào ? 
4. Câu nói của anh chàng lười có gì đáng buổn cười ? 


109 


Chính tỏ. 


1. Nghe - viết : Quà của bố (tù Bố đi câu về... đến cá chuối quẫy toó nước, 
mắt thao láo...) 
) - Bài chính tả có mấy câu ? Những chữ đầu câu viết thế nào ? 
- Câu nào có dấu hai chấm ? 


2. Điền vào chỗ trống iê hay yê 2 
câu chu...n, ...n lặng, v...n gạch, lu...n tập Õ 
(3). a) Điền vào chỗ trống đ hay gi 
Dung ...ăng ...ung....ẻ 
„.ất trẻ đi chơi 
Đến ngõ nhà ...ời 
Lạy cậu, lay mợ. 
Cho cháu về quê 
Cho ...ê đi học 


Đồng dao. 
b) Điền vào chữ in đậm đấu hỏi hay dấu ngã ? 


Làng tôi có uy tre xanh 

C6 sông Tỏ Lịch chay quanh xóm làng 
Trên bờ, vai, nhan hai hàng 

Dưới sông cá lội từng đàn tung tầng. 


E-] 
Tập làm văn “A4, 


Ca dao 


1. Kể về gia định em. 
Gợi ý: 
a) Gia định em gồm mấy người ? Đó là những ai ? 
b) Nói về từng người trong gia đình em. 
c) Em yêu quý những người trong gia đình em nhu thế nào ? 
2. Dựa vào những điều đã kể ở bài tập 1, hãy viết một đoạn văn ngắn 
(từ 3 đến 5 câu) về gia định em. 
10 


1. Ngày xưa, ở một gia đình kia, có hai anh em. Lúc nhỏ, anh em rất 
hoà thuận. Khi lớn lên, anh có vợ, em có chồng, tuy mỗi người một nhà, 
nhưng vẫn hay va chạm. 

2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiển. 
Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con, 
cả trai, gái, dâu, rể lại và bảo : 

- Ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. 

Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa. Ai cũng cố hết sức mà không sao. 
bẻ gây được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thong thả bẻ gãy từng 
chiếc một cách dễ dàng. 

3. Thấy vậy, bốn người con cùng nói : 

- Thưa cha, lấy tùng chiếc mà bẻ thì có khó gì ! 

Người cha liễn bảo : 

- Đúng. Như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu, hợp lại 
thì mạnh. Vậy các con phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Có đoàn 
kết thì mới có sức mạnh. 


Theo NGỤ NGŨN VIỆT NNM. 


112 


()_ - Va chạm: ý nói cãi nhau vì những điều nhỏ nhật. 
- Dâu (con dâu) : vợ của con trai 
- Rể (con rể) : chồng của con gái. 
~ Đùm bọc : giúp đỡ, che chở. 
- Đoàn kết : yêu mến nhau, chung sức lại để làm việc. 


(8). 1. Câu chuyện này có những nhãn vật nào ? 
2. Tại sao bốn người con không ai bẻ gãy được bó dua ? 
3. Người cha bẻ gãy bó đũa bảng cách nào ? 
4. Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì ? Cả bó đũa được ngầm. 
so sánh với gì ? 
5. Người cha muốn khuyên các con điều gì ? 


Kể chuyện Í>y 


1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn Câu chuyện bó đữa : 


Bốn người cơn cùng nói 


2. Phân vai, dựng lại câu chuyện. 
T18 


Chính tỏ 


1. Nghe - viết : Câu chuyện bó đữa ( từ Người cha liền bảo... đốn hết) 


)_- Tìm lời của người cha trong bài chính tả. 
- Lời của người cha được ghi sau những dấu câu gì 2 


(2). Điền vào chỗ trống : 


a) thay n? 
„.ên bảng, ...ên người, ất lắng. 
b) ¡hay iê ? 
mãi m..., hiểu b...., ch...m sẻ, đ;.m 10. 
©) ất hay ác ? 


chuột nh.... nh... nhở, đ.,. tên, thắc m.... 


(3). Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng có âm fhay âm n: 
- Chỉ người sinh ra bố : ông bà... 
- Trái nghĩa với nóng. 
- Cùng nghĩa với không quen. 
b) Chứa tiếng có vần in hay vấn lên : 
- Trái nghĩa với dữ. 
- Chỉ người tốt có phép lạ trong truyện cổ tích. 
~ Có nghĩa là (quả, thức ăn) đến độ ản được. 
©) Chứa tiếng có vần át hay vần ác 
- Có nghĩa là cẩm tay đua đi. 
- Chỉ hướng ngược với hướng nam, 
- Có nghĩa là dùng dao hoặc kéo làm đứt một vật. 


114 


118 


Luyện lừ và câu. 


1. Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em. 
2. Sắp xếp các từ ở ba nhóm sau thành câu : 


1 2 3 
anh khuyên bảo anh 
chị chăm sóc chị 
em trông nom em 

chị em giúp đỡ nhau 
anh em 
AI làm gi ? 
M: Chị em giúp đỡ nhou. 


3. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào 6 trống 2 
Bé nói với mẹ : 
- Con xin mẹ tở giấy để viết thư cho bạn Hà. 
Mẹ ngạc nhiên : 


- Nhưng con đã biết viết đâu _ˆ 
Bé đáp : 


- Không sao, mẹ ạ ! Bạn Hà cũng chưa biết đọc _ 


Tñheo TIỂN§ DƯỠI TUỔI HỌC TRO. 


2. Viết ứng dụng : 
Miệng nói tay làm. 
1i6 


Tiếng võng kêu 
(Trích) 


Kẽo cà kẽo kẹt 
Kếo cà kẽo kẹt 

Tay em đưa đều 

Ba gian nhà nhỏ 
Đầy tiếng võng kêu. 


Kẽo cà kẽo kẹt 

Bé Giang ngủ rối 

"Tóc bay phơ phất 

Vương vương nụ cười. 
Trong giấc mơ em 

Có gặp con cò 

Lặn lội bờ sông ? 

Có gặp cánh bướm 

Mônh mồng, mênh mông ? 


Em ơi cứ ngủ 
Tay anh đưa đều 
Ba gian nhà nhỏ 
Đẩy tiếng võng kêu. 
Kẽo cà kẽo kẹt 

Kẽo cà kẽo kẹt 

Kẽo cà 
Kẽo kẹt... 
TRẤN BĂNG KHUA. 


- Gian : một phần của nhà, có cột hoặc tường ngăn với phần khác. 
~ Phơ phất : bay qua bay lại theo gió. 
~ Vương vương : còn lại một ít, ở đây ý nói còn giữ lại nụ cười. 
T17 


tỏi trong những câu 


Chính tỏ. 2 


1. Tập chép : Tiếng võng kêu (khổ thơ 2) 
(®)_ Chữ đầu các dòng thơ viết thế nào 2 
(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ? 
ọ b) (tin, tiên) :.... cây 
(tìm, tiểm) -... tôi 
(khim, khiêm) :... tốn 
(mịt, miệt) : ... mài 


(lóng, nóng) : 
©) (thất, thác) 


(chất, chắc) 
(nhặt, nhấc) : 


Tập làm văn Ai 


1. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi : 
a) Bạn nhỏ đang làm gì ? 
b) Mắt bạn nhìn búp bê như thế nào ? 
e) Tóc bạn như thế nào ? 
d) Bạn mặc áo màu gì ? 


2. Bà đến nhà đón em đi chơi. 
Hãy viết một vài câu nhắn lại để bố mẹ biết. 
118 


Hai anh em 


1. Ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày 
chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ 
gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng 
nhau, để cả ở ngoài đồng. 

2. Đêm hôm ấy, người em nghĩ : "Anh 
mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa 
của mình cũng bằng phần của anh thì 
thật không công bằng." Nghĩ vậy, người 
em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào 
phần của anh. 

3, Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ : 
"Em ta sống một mình vất vả. Nếu 
phần của ta cũng bằng phần chú ấy thì 
thật không công bằng." Thế rồi anh ra 
đồng lấy lúa của mình bổ thêm vào 
phần của em. 

4. Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra. 
đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai 
đống lúa vẫn bằng nhau. 

Cho đến một đêm, hai anh em đồu ra 

đồng, rình xem vì sao có sự kì lạ đó. Họ 
bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong 
†ay những bó lúa định bỏ thêm cho người 
kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau. 
Phỏng theo LA-MÁD-TIN 

(Lê Quang Đân dịch) 


119 


(__ - Công bằng :hợp lẽ phải. 
' ~ Ki lạ : lạ đến mức không ngờ. 


) 1. Người em nghĩ gì và đã làm gì ? 
2. Người anh nghĩ gì và đã làm gì ? 
8. Mỗi người cho thế nào là công bằng ? 
4. Hãy nói một câu về tình cảm của hai anh em. 


Kể chuyệt | 


1. Kể lại từng phần câu chuyện Hai anh em theo gợi ý sau : 
a) Mở đầu câu chuyện. 
b) Ý nghĩ và việc làm của người em. 
c) Ý nghĩ và việc làm của người anh. 
d) Kết thúc câu chuyện, 
2. Nói ý nghĩ của hai anh em khi gặp nhau trên đồng. 
3. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


Chính tả P4 


1. Tập chép : Hai anh em (từ Đêm hôm ấy... đến của anh.) 
(®`_- Tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em trong bài chính tả. 
- Suy nghĩ của người em được ghi với những dấu câu nào ? 
2. Tìm 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay. 


(8). Tìm các từ : 

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng ø hay x: 
- Chỉ thầy thuốc. 
- Chỉ tên một loài chim. 
- Trái nghĩa với đẹp. 

b) Chứa tiếng có vần ấf hay ác 
- Trái nghĩa với còn. 
- Chỉ động tác ra hiệu đồng ý bằng đầu 
- Chỉ chỗ đặt chân để bước lên thềm nhà (hoặc cầu thang). 


120 


\ 
Tộp dọc -#â- 


Bé Hoa 


Bây giờ, Hoa đã là chị rồi. Mẹ có thêm em Nụ. Em Nụ mồi đỏ hồng, 
trông yêu lắm. Em đã lớn lên nhiều. Em ngủ ít hơn trước. Có lúc, mắt 
em mở to, tròn và đen láy. Em cứ nhìn Hoa mãi. Hoa yêu em và rất thích 
đưa võng ru em ngủ. 

Đêm nay, Hoa hát hết các bài hát mà mẹ vẫn chưa về. Từ ngày bố 
đi công tác xa, mẹ bận việc nhiều hơn. Em Nụ đã ngủ. Hoa lấy giấy bút, 
viết thư cho bố. Văn to đèn, em ngồi trên ghế, nắn nót viết từng chữ : 

Bốa, 

Em Nụ ở nhà ngoan lắm. Em ngủ cũng ngoan nữa. Con hết cả bài 
hát ru em rồi. Bao giờ bố vồ, bố dạy thêm bài khác cho con. Dạy bài 
dài dài ấy, bố nhé ! 


Theo VIỆT TÂM 
121 


œ 


Đen láy : (màu mắt) đen và sáng long lanh. 


@® †. Em biết những gì về gia định Hoa ? 
2. Em Nụ đáng yêu như thế nào ? 
3. Hoa đã làm gì giúp mẹ ? 
4. Trong thư gửi bố, Hoa kể chuyện gì, nêu mong muốn gì ? 


Luyện tử và câu. lã; 


1. Dựa vào tranh trả lời câu hỏi : 


a) Em bé thế nào ? (xinh, đẹp, dễ thương,...) 

b) Con voi thế nào ? (khoẻ, to, chăm chỉ... 

c) Những quyển vở thế nào ? (đẹp, nhiều màu, xinh xắn,...) 
d) Những cây cau thế nào 2 (oao, thẳng, xanh tốt,..) 


2š 


2. Tìm những từ chỉ: đặc điểm cửa người và vật : 


a) Đặc điểm về tính tình của một người. M:. tốt, ngoan, hiển... 
b) Đặc điểm về màu sắc của một vật. M: trắng, xanh, đỏ... 
c) Đặc điểm về hình dáng của người, vật. M: cao, tròn, vuông... 


122 


3. Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả : 
a) Mái tóc của ông (hoặc bà) em : bạc trắng, đen nhánh, hoa râm.... 
b) Tính tình của bổ (hoặc mẹ) em : hiển hậu, vui vẻ, điềm đạm,... 
©) Bàn tay của em bó : mũm mĩm, trắng hồng, xinh xắn,... 
đ) Nụ cười của anh (hoặc chị) _ em : tươi tắn, rạng rỡ, hiển lành,... 


2. Viết ứng dụng : 
Nghĩ trước nghĩ sau. 


123 


Bán chó 


Chó nhà Giang đẻ những sáu con. Một hôm, chị Liên bảo : 


- Nhiều chó con quá, nhà mình nuôi sao cho xuể. Bố bảo phải cho. 
bớt đi. 


Giang bàn : 
~ Minh có thể đem bán chúng, chị ạ. 
- Nhưng chị sợ không ai mua đâu. Tốt nhất là ta đem cho bớt đi 


124 


Chiều hôm đó, chị Liên vừa đi học về, Giang đã đợi ngay ở cửa, khoe. 

- Em bán được một con chó ri, chị ạ. 

- Em bán được thật ư ? Giá bao nhiêu ? 

Giang đáp : 

- Hai mươi ngàn đồng ạ. 

- Hai mươi ngàn đồng ? - Chị ngạc nhiên. - Thế tiền đâu rồi ? 

- Đây không phải là mua bán bằng tiển đâu, chị ạ. Em đã đổi một con 
chó lấy hai chú mèo con. Một con mòo giá mười ngàn đồng đấy. 


Theo TRẤN MINH THƯỜNG. 


@ Nuôi sao cho xuể : không nuôi nồi tất cả. 


1. Vì sao bố muốn cho bớt chó con đi ? 
2. Giang đã bán chó như thể nào ? 
3. Sau khi Giang bán chó, số vật nuôi trong nhà có giảm đi không ? 


Chính tỏ ? 


1. Nghe - viết : Bé Hoa ( từ Bây giờ, Hoa đã là chị... đến đua võng ru em ngủ. ) 


2. Tìm những từ có tiếng chứa vần ai hoặc ay : 
a) Chỉ sự di chuyển trên không. 
b) Chỉ nước tuồn thành dòng. 
©) Trái nghĩa với đúng. 
(8). Điển vào chỗ trống : 
a) shay x? 
„ấp xếp, ...ếp hàng, sáng ...Ủa, xôn ...ao. 
b) ât hay ắc ? 
giá. ngủ, th... thà, chủ nh..., nh. lên. 


125 


Em chúc mừng chị, 
'Gnúc chị sang nam dược giải Nhất 


1. Bạn Nam chức mừng chị Liên được giải Nhì trong kì thỉ học sinh giỏi của tỉnh. 
Hãy nhắc lại lồi của Nam. 


2, Em sẽ nói gì để chúc mừng chị Liên 2 


3. Hãy viết từ 3 đến 4 câu kể về anh, chị, em ruột (hoặc anh, chị, em họ) 
của em. 


126 


127 


Coön chó nhà hàng xóm 


1. Bé rất thích chó nhưng nhà Bé không nuôi con nào. Bé đành chơi 
với Cún Bông, con chó của bác hàng xóm. Bé và Cún thường nhảy nhót 
tung tãng khắp vườn. 


128 


2. Một hôm, mải chạy theo Cún, Bé vấp phải một khúc gỗ và ngã 
đau, không đứng dậy được. Bé khóc. Cún nhìn Bé rồi chạy đi tìm người 
giúp. Mắt cá chân của Bé sưng to, vết thương khá nặng nên Bé phải bó 
bột, nằm bất động trên giường. 

3. Bè bạn thay nhau đến thám, kể chuyện, mang quà cho Bé. Nhưng 
các bạn về, Bé lại buồn. Thấy vậy, mẹ lo lắng hỏi : 

- Gon muốn mẹ giúp gì nào ? 

- Con nhớ Cún, mẹ ạ ! 

4. Ngày hôm sau, bác hàng xóm dẫn Cún sang với Bé. Bé và Cún 
càng thân thiết. Cún mang cho Bé khi thì tờ báo hay cái bút chì, khi thì 
con búp bê... Bé cười, Cún sung sướng vẫy đuôi rối rít. Thỉnh thoảng, 
Cún muốn chạy nhảy và nô đùa. Nhưng con vật thông minh hiểu rằng 
chưa đến lúc chạy đi chơi được. 

. 5. Ngày tháo bột đã đến. Bác sĩrất hài lòng vì vết thương của Bé đã lành 
hẳn. Nhìn Bé vuốt ve Cún, bác sĩ hiểu chính Cún đã giúp Bé mau lành. 


Thơo THUÝ HÀ. 


- Tung tâng : vừa ởi vừa nhảy, có vẻ rất vui thích. 

- Mắt cá chân : chỗ có xương lồi lên giữa cổ chân với bàn chân. 
- Bó bột : giữ chặt chỗ xương gãy bằng khuôn bột thạch cao. 
- Bất động : không củ động. 


@ 1, Bạn của Bé ở nhà là ai ? 
2. Khi Bé bị thương, Củn đã giúp Bé nhu thể nào ? 
3. Những ai đến thãm Bé ? Vì sao Bé vẫn buổn ? 
4. Cún đã làm cho Bé vui như thế nào ? 
5. Bác sĩ nghĩ rằng Bé mau lành là nhờ ai ? 


129 


dế chuên lỀP 


1. Kể lại từng đoạn câu chuyện đã học theo tranh : 


2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 


180 


Chính tỏ l2 


1. Tập chép : 
Con chó nhà hàng xóimn 

Nhà không nuôi chó, Bé đành chơi với Cún Bông, con chó của bác 
hàng xóm. Cún luôn quấn quýt bên Bé. Cún đã làm cho Bé vui trong 
những ngày Bé bị thương, phải nằm bất động trên giường. Chính tình 
bạn của Cún đã giúp Bé mau lành. 

(®)_- Vì sao từ Bé trong bài phải viết hoa ? 

~ Trong hai từ bé dưới đây, từ nào là tên riêng 2 
Bé là một oô bé yêu loài vật. 


2. Hãy tìm : 
a) 3 tiếng có vẫn ui. M: núi 
b) 3 tiếng có vần uy. M: (tàu) thuỷ 


(3). a) Tìm những từ chỉ đổ dùng trong nhà bắt đầu bằng ch. 
M: chăn, chiếu,... 
b) Tìm trong bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm : 


- 8 tiếng có hanh hỏi. M: nhảy 
- 3 tiếng có thanh ngã. M: vẫy 


181 


Tộp đọc 


Thời gian biều 


Họ và tên : Ngô Phương Thảo 


Lớp 2A, Trường Tiểu học Hoà Bình 


Sáng 

6 giờ ~ 8 giờ 30 
6 giờ 30 - 7 gi 
7giờ — -11 giờ 
Trưa 


11 giờ 30 - 12 giờ 
12giờ  -14giờ 
Chiều 

14giờ  -15giờ30 
15 giờ 30 - 16 giờ 30 
18 giờ 30 - 17 giờ 
17giờ - -18giờ 
18 giờ _ -18 giờ30 
Tối 

18 giờ 30 - 19 giờ 30 
19 giờ 30 - 20 giờ 30 
20 giờ 30 - 21 giờ 
21 giờ 


Ngủ dây, tập thể dục, vệ sinh cá nhân 
Sắp xếp sách vẻ, ân sáng 
Đi học (thứ bảy : học vẽ, 

chủ nhật : đến bà) 


Rủa mặt, tửa chân lay, ăn trưa 
Nghĩ trua 


: .Í 
Học bài 
Chơi 
Cho gà ăn, quét dọn nhà cửa. 
súp mẹ nấu cơm 


n tối 


Chơi 
Học bài 

Vệ sinh cá nhân 
ĐĨ ngủ 


~ Thời gian biểu : lịch làm việc. 
- Vệ sinh cá nhân : đánh răng, rửa mật, rửa chân tay,... 


& 
Luyện †ử vờ câu 


1. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau : 
tốt , ngoan, nhanh, trắng, cao, khoẻ 
M: tốt- xấu 
2. Chọn một cặp từ trái nghĩa ở bài tập 1, đặt câu với mỗi từ trong cặp từ 
trái nghĩa đó. 


3. Viết tên các con vật trong tranh : 


T1: uø lõi 


1. Viết chữ hoa : 


2. Viết ứng dụng : 
Ong bay bướm lượn. 
184 


Đàn #à mới nở 


Lông vàng mát dịu 
Mắt đen sáng ngời 


Ôi ! Chú gà ơi ! 

Ta yêu chú lắm I 

Mẹ dang đôi cánh Gon mẹ đẹp sao 
Con biến vào trong Những hòn tơ nhỏ 
Mẹ ngấng đầu trông Chạy như lăn tròn 
Bọn diều, bọn quạ. Trên sân, trên cỏ. 
Bây giờ thong thả Vườn trưa gió mát 
Mẹ đi lên đầu Bướm bay dập dờn 
Đàn con bé tí Quanh đôi chân mẹ 
Líu ríu chạy sau. Một rừng chân con. 


PHẠN Hỗ 


: chay như dính chân vào nhau, 
~ Hòntơ: cuộn tơ (fơ : sợi mảnh, màu. vàng, để dệt vải). 
~ Dập đờn : chuyển động lúc lên lúc xuống nhẹ nhàng. 


@ 1. Tìm những hình ảnh đẹp và đáng yêu của đàn gà con. 
2. Gà mẹ bảo vệ gon, âu yếm con như thế nào ? 
3, Câu thơ nào cho thấy nhà thơ rất yêu đàn gà mới nở ? 
4. Học thuộc lòng bài thơ. 


188 


Chính tỏ. 


1. Nghe - viết : 
Trâu ơi ! 


Trâu ơi, ta bảo trâu này 

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. 
Cấy cày vốn nghiệp nông gia 

Ta đây trâu đấy, ai mà quản dông 
Bao giờ cây lúa còn bông 

Thì còn ngọn cổ ngoài đồng trâu ăn. 


Ca dao. 


2. Thi tìm những tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc au. 


(3). Tìm những tiếng thích hợp có thể điền vào chỗ trồng : 


3) Lá ch 
cây ire che nắng 
buổi trưa ... ăn 
ông... chăng dây 
con trâu „. Đấu. 
nước chong chóng 
b) _ thanh hỏi thanh ngã 
mở cửa thịt mỡ 
ngả mũ « Đ8 
ngơi suy nghĩ 


đổ tác 
„ Cấ 


186 


Tập làm văn 


1. Từ mỗi câu dưới đây, đặt một câu mới để tỏ ý khen : 
a) Chú Cường rất khoẻ. 
b) Lớp mình hôm nay rất sạch. 
c) Bạn Nam học rất giỏi. 


M: Đàn gà tất đẹp. —> Đàn gà mới đẹp làm sao ! 


2. Kể vẻ một con vật nuôi trong nhà mà em biết. 


3. Lập thời gian biểu buổi tối của em. 


187 


“Tìm ngọc 


1. Xưa có chàng trai thấy một bọn trẻ định giết con rắn nước liền bỏ 
tiền ra mua, rồi thả rắn đi. Không ngờ con rắn ấy là con của Long. 
Vương. Đần ơn chàng trai, Long Vương tặng chàng một viên ngọc quý. 

2. Có người thợ kim hoàn biết đó là viên ngọc hiếm, bèn đánh tráo. 
Chàng trai rất buồn. Thấy vậy, Chó và Mèo xin chủ đi tìm ngọc. 


188 


3. Đến nhà người thợ kim hoàn, Mèo bắt một con chuột đi tìm ngọc. 
Quả nhiên, con chuột tìm được. 

4. Ra về, Chó tranh ngậm ngọc. Lúc qua sông, nó làm rơi viên ngọc 
xuống nước. Một con cá lớn thấy viên ngọc, đớp ngay. Chó nghĩ ra cách 
rình ở bên sông, chờ ai câu được con cá nuốt ngọc thì lấy lại. 

Mấy hôm sau, có người đánh được con cá lớn, mồ ruột ra có viên 
ngọc. Mèo liền nhảy tới ngoạm ngọc chạy biến. 

5. Lần này, Mèo đội ngọc trên đầu. Nào ngờ, vừa đi một quãng thì có 
con quạ sà xuống đớp ngọc rồi bay lên cây cao. Mèo nghĩ ra một mẹo. 
Nó nằm phơi bụng vờ chết. Quạ trúng kế, sà xuống toan rỉa thịt Mèo. 
Mèo nhảy xổ lên vồ. Quạ van lạy, xin trả lại ngọc. 

6. Lần này, Chó và Mèo mang ngọc về được đến nhà. Chàng trai vô 
cùng mừng rỡ, càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa. 


Theo NGUYÊN ĐĨNG PHI 


@ - Long Vương : vua của sông, biển trong truyện xưa. 
~ Thợ kim hoàn : nguời làm đồ vàng bạc. 
- Đánh tráo : lấy trộm vật tốt, thay nó bằng vật xấu. 


189 


Kể chuyệt j 
1. Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn câu chuyện Tìm ngọc : 


Chính tá 


1. Nghe - viết : Tìm ngọc 


Chó và Mèo là những con vật rất tình ngữĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên 
ngọc được Long Vương tặng, chúng xin đi tìm. Nhờ nhiều mưu mẹo, chúng 
đã lấy lại được viên ngọc. Từ đó, người chủ càng thêm yêu quý hai con vật 
thông minh, tình nghĩa. 


2. Điền vào chỗ trống uí hay uy 2 


- Chàng trai xuống th.”. cung, được Long Vương tặng viên ngọc q... . 
- Mất ngọc, chàng trai ngậm ng... Chó và Mèo an .... chủ. 
- Chuội ch... vào tủ, lấy viên ngọc cho Mèo. Chó và Mèo v. 


140 


(3). Điển vào chỗ trống : 


ừng lại, cây ...ang, ...ang tôm 
b) et hay ec ? 
lợn kêu ong ... h‹. to, mùi kh... 


Gà "tỉ tê" với gà 

Loài gà cũng biết nói đấy, các em ạ ! 

Từ khi gà con còn nằm trong trứng, gà mẹ đã nói chuyện với chúng 
bằng cách gõ mỏ lên vỏ trứng, còn chúng thì phát tín hiệu nũng nịu đáp. 
lời mẹ. Khi gà mẹ thong thả dắt bầy con đi kiếm mồi, miệng kêu đều đều 
"cúc ... cúc ... cúc", thế có nghĩa là : "Không có gì nguy hiểm. Các con 
kiếm mồi di !" Gà mẹ vừa bởi vừa kêu nhanh "cúc, cúc, cúc", tức là nó 
gọi : "Lại đây mau cáo con, mồi ngon lắm !" Gà mẹ mà xù lông, miệng. 
kêu liên tục, gấp gáp "roóc, roóc ", gà con phải hiểu : "Tai hoa ! Nấp mau !" 
Đàn con đang xôn xao lập tức chui hết vào cánh mẹ, nằm im. Tới lúc 
mẹ lại "cúc ... cúc ... cúc" đều đều, chúng mới hớn hở chui ra. 


Theo LÊ (UANS LũNG, NGUYẾN THỊ THANH HUYỀN. 


141 


@ ~ Tỉ tê : nói chuyện lâu, nhẹ nhàng, thân mật. 
- Tín hiệu : âm thanh, cử chỉ, hình vẽ,... dùng để báo tin. 
- Xôn xaø : âm thanh rộn lên từ nhiều phía. 
~ Hớn hở : vui mừng lộ rõ ở nét mặt tươi tỉnh. 


TH TƯ 


1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó : 
nhanh, chậm, khoẻ, trung thành. 


2. Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây : 


- đẹp, cao, khoẻ ; 
- nhanh, chậm, hiển ; 
- trắng, xanh, đỏ. 


M:_ đẹp — đẹp như tiên 


3. Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau : 


a) Mắt con mào nhà em tròn. 
b) Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt... 
c) Hai tai nó nhỏ xíu... 


M:- Mắt con mèo nhà em tròn... _ Mắt con mèo nhà em tròn như hòn 


bị ve. 
vai đã 
1. Viết chữ hoa : 
RE 
7 
= -—z>— 
S 


2. Viết ứng dụng : 
Ơn sâu nghĩa nặng 


143 


Truyện vui 


Thêm sùng cho ngựa 


Bin rất ham vẽ. Trên nền nhà, ngoài sân gạch, chỗ nào cũng có 
những bức vẽ của em, bức thì vẽ bằng phấn, bức lại vẽ bằng than. Thấy. 
thế, mẹ mua cho em một quyển vở vẽ, một hộp bút chì màu và bảo : 

- Con vẽ con ngựa của nhà mình cho mẹ xem ! 


Bin đem vở và bút ra tận chuồng ngựa tập võ. Hí hoáy một lúc lâu, 
vẽ rồi xoá, xoá rồi lại vẽ. Cuối cùng, Bin cũng vẽ xong. Em đem bức vẽ 
vào khoe với mẹ. 


Mẹ ngạc nhiên : 

- Con vẽ con gì đây ? 

Bin giải thích : 

- Con ngựa đấy, mẹ ạ ! 

Mẹ bảo : 

- Sao mẹ chẳng thấy giổng con ngựa nhỉ ? 
144 


Bin ngắm bức vẽ một hồi, rồi nói : 
- Đúng, không phải con ngựa. Thôi, để con vẽ thêm hai cái sừng cho. 
nó thành con bò vậy. 


Theo TRUYỆN VUI NƯỚ0 NGOÀI 


(2) ____ ~ Híhoáy: (làm) luôn tay, rất chăm chú. 
~ Giải thích : nói để người khác hiểu. 


Chính t‹ H4 


1. Tập chép : Gả "fỉ tê" với gà ( từ Khí gà mẹ thong thả... đến mồi ngon lắm I) 
)_- Những cầu nào là lời gà mẹ nói với con 2 
- Cần dùng những dấu câu nào để ghi lời gà mẹ ? 
2. Điền vào chỗ trống ao hay au ? 


... mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây g... ngoài đồng, từng 
đàn s... chuyển cành lao x.... Gió rì r-. như b... tin vui, giục người ta m. 
đón chì. xuân mới. 


(8).. a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi ? 
- bánh ...án, con ...án, ..án giấy. 
~ „ảnh dụm, tran] nh, ...ành mạch. 
b) Tìm các từ có tiếng chứa vẫn ef hoặc ec : 
~ Chỉ một loại bánh để ăn Tất. 
- Gợi tiếng kêu của lợn. 
~ Chỉ mùi cháy. 
~ Trái nghĩa với yêu. 


146 


Tộp làm văn Ai 


1. Đọc lời bạn nhỏ trong bức tranh dưới đây. Cho biết lời nói ấy thể hiện 
thái độ gì của bạn nhỏ. 


Ôi ! Quyển sách đọp quá ! 
Cơn cảm ơn mẹ. 


2. Bố đi công tác về , tặng em một gói quà. Mở gói quà ra, em rất ngạc nhiên 
và thích thú khi thấy một cái vỏ ốc biển rất to và đẹp. 
Em nói như thể nào để thể hiện sự ngạc nhiên và thích thú ấy ? 


3. Dựa vào mẩu chuyện sau, em hãy viết thời gian biểu sáng chủ nhật của 
bạn Hà : 

Sáng chủ nhật, mới 6 giờ rưỡi, Hà đã dậy. Em chạy ngay ra sân 
tập thể dục rồi đi đánh răng, rửa mặt. Lúc kim đồng hồ chỉ 7 giờ, mẹ 
mang cho Hà một bát mì nhỏ. Em ăn sáng mất 15 phút, rồi mặc 
quần áo. Đúng 7 giờ 30, mẹ đưa em đến trường dự lễ sơ kết học kì. 
Mẹ dặn bố : "Mười giờ mẹ con em về, cả nhà sẽ sang ông bà." 


É)_ Lễ sơ kết học kì: buổi họp toàn trường vào cuối học kì để đánh giá 
các công việc đã làm và phát phần thuởng. 


u8) 


Ôn tập cuối học Kì I 
“TIẾT 1 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Tìm các từ chỉ sự vật trong câu sau : 
Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà của, ruộng đồng, làng xóm, núi non 


3. Viết bản tự thuật theo mẫu đã học. 


“TIẾTZ 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Em hãy đặt câu : 


HỆ 


"Tự giới thiệu về em với Tự giới thiệu về em với Tự gới thiệu về em với 

re của bạn em, khi em bác hàng xóm, khi bố cô hiệu tưởng, khi em 

đến nhà bạn lần đầu. bảo em eang mượn bác đến phòng cô muơn lọ 
cải kìm, hoa cho lớp, 


3. Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả : 

Đầu năm học mới, Huệ nhận được quà của bố đó là một chiếc cặp 
rất xinh cặp có quai đeo hôm khai giảng, ai cũng phải nhìn Huệ với 
chiếc cập mới Huệ thầm húa học chăm, học giỏi cho bố vui lòng. 


147 


“TIẾT 3 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Thi tìm nhanh một số bài tập đọc trong sách Tiếng Việt 2, tập một theo 
mục lục. 
3. Nghe - viết : 


Đầu năm, Bắc học còn kém, nhưng em không nản, mà quyết trở 
thành học sinh giỏi. Ở lớp, điều gì chua hiểu, em nhờ cô giảng lại cho. 
Ở nhà, em học bài thật thuộc và làm bài tập đầy đủ. Chỉ ba tháng sau, 
em đã đứng đầu lớp 


Theo TIẾN VIỆT 2, 1982 


“TIẾT 4 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Đoạn văn sau có 8 từ chỉ hoạt động. 

Em hãy tìm 8 từ ấy. 

Càng về sáng, tiết trời 
cảng lạnh giá. Trong bếp, 
bác mèo mướp vẫn nằm lì 
bên đổng tro ấm. Bác lim dim 
đôi mắt, luôn miệng kêu : 
"Rét I Rét !" Thế nhưng, mới 
sớm tinh mơ, chú gà trống đã 
chạy tt ra giữa sân. Chú 
vươn mình, dang đôi cánh to, 
khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ 
phành phạch, rổi gáy vang : 
"Ò...ó...o...oIh 


Theo TIẾNG VIỆT 2, 1982. 


3. Đoạn văn ở bài tập 2 có những đấu câu nào ? 

4. Trên đường, chú công an gặp một em nhỏ đang khóc. Chú hỏi 
- Vì sao cháu khóc ? 
Em nhỏ trả lồi : 


- Cháu không tìm thấy mẹ. 
Nếu em là chú công an, am sẽ hỏi thêm những gì để đua em nhỏ về nhà ? 
“TIẾT 
1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động trong mỗi tranh dưới đây. Đặt câu với 
từ ngữ đó. 


3. Ghi lại lòi của em : 
a) Mời cô hiệu trưởng đến dụ buổi họp mùng Ngày Nhà giáo Việt Nam. 
20 - 11 ở lớp em. 
b) Nhờ bạn khênh giúp cái ghế. 
c) Để nghị các bạn ở lại họp Sao Nhỉ đồng. 


149 


TIẾT6. 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 
2. Kể chuyện theo tranh, rồi đặt tên cho. 


u chuyện : 


3. Em đến nhà bạn đề báo cho bạn dĩ dự Tết Trung thu nhưng cả gia đình 
bạn đi vắng. Hãy viết lại lời nhắn tin cho bạn. 


đãi: 


1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


2. Tìm các từ chỉ đặc điểm của người và vật trong những câu sau đây : 
a) Càng vồ sáng, tiết trời càng lạnh giá. 


b) Mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng đã nở sáng trung trên 
giàn mướp xanh mát. 


6) Chỉ ba tháng sau, nhờ siêng năng, cần cù, Bắc đã đứng đầu lớp. 
160 


Lai 


Cô giáo (thầy giáo) lớp 1 của em đã chuyển sang dạy ở một trường khác. 
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, em hãy viết bưu thiếp chúc mừng 
cô (thầy). 


TIẾT 8 
.. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 


® 


. Nói lời đáp của em : 
a) Khi bà bảo em giúp bà xâu kim. 
b) Khi chị bảo em giúp chị nhật rau nhưng em chưa làm bài xong. 
e) Khi một bạn ở lớp nhờ em giúp bạn làm bài trong giờ kiểm tra. 
d) Khi bạn mượn em cái gọt bút ch. 


3. Viết khoảng 5 câu nói về một bạn lớp em. 


“TIẾT 9 
Bài luyện tập 


A. Đọc thầm mầu chuyện sau : 
Cò và Vạc 
Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính 
nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, chăm 
chỉ học tập, được thẩy yêu bạn mến. Còn 
Vạc thì lười biếng, không chịu học hành, 
suốt ngày chỉ rúc đầu trong cánh mà ngủ. 


'Cò khuyên bảo em nhiều lần, nhưng Vạc 
chẳng nghe. 


161 


Nhờ siêng năng nên Cô học giỏi 
nhất lớp. Còn Vạc đành chịu dốt. 
Sợ chúng bạn chê cười, đêm đến 
Vạc mới dám bay đi kiếm ăn. 

Ngày nay, lật cánh Cò lên, vẫn 
thấy một dúm lông màu vàng nhạt. 
Người ta bảo đấy là quyển sách 
của Cò. Cò chăm học nên lúc nào 
cũng mang sách bên mình. Sau 
những buổi mò tôm bắt ốc, Cò lại 
đậu trên ngọn tre giở sách ra đọc. 


TRUYỆN GỐ VIỆT NAM 


B. Dựa theo nội dung bài đọc, chọn ý đúng trong các câu trả lồi dưới đây : 


1. Cò là một học sinh như thế nào ? 
a) Yêu trường, yêu lớp 
b) Chăm làm 
©) Ngoan ngoãn, chăm chỉ 


. Vạc có điểm gì khác Cò ? 
a) Học kém nhất lớp. 
b) Không chịu học hành 
©) Hay đi chơi 


Vì sao ban đêm Vạo mới bay đi kiếm ăn ? 
a) VI lười biếng 

b) Vì không muốn học 

©) Vì xấu hồ 


m 


bo 


° 


Những cặp từ ngữ nào dưới đây là cập từ ngữ cùng nghĩa ? 
a) chằm chỉ - siêng năng 

b) chăm chỉ _- ngoan ngoãn 

c) thấy yêu - bạn mến 


5. Câu Cỏ ngoan ngoãn được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây ? 
a) Mẫu 1 : Ai là gì 2 
b)_ Mẫu 2 : Ai làm gì ? 
c) Mẫu 3 : Ai thế nào ? 


“TIẾT 10 


Bài luyện tập 


A. Nghe - viết : 
Đàn gà mới nở 


Con mẹ đẹp sao. 

Những hòn tơ nhỏ 
Chạy như lăn tròn 
Trên sân, trên cỏ. 


Vườn trưa gió mát 
Bướm bay dập dờn 
Quanh đôi chân mẹ 
Một rừng chân con. 
PHAM HỮ 
B. Tập làm văn : 
1. Dựa vào nội dung bài chính tả trên, trả lời câu hỏi : 
a) Những chú gà con trông như thế nào ? 
b) Đàn gà con chạy như thế nào ? 


2. Hãy viết từ 1 đốn. 3 câu trên tấm bưu thiếp chúc mừng bạn em 
nhân dịp sinh nhật bạn. 


188 


HỌC 
SINH 


5 


EM LÀ 
HỌC 
SINH 


3. 


BẠN BẼ 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và cầu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kồ chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đạc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 
Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Mục lục 


'©6 công mài sắt, có ngày nên kim 
Có công mài sắt, có ngày nên kim 


Tâo chéo : Có công mài sắt, có ngày nên Kim 


Phán biệt c/k. Bảng chữ cái 

Tự thuật 

Từ và câu 

Chữ hoa : ‹Ÿ. 

Ngày hôm qua đâu rồi 2 

Nghe - viết : Ngày hôm qua đâu rồi ? 
Phán biệt n, ar/ang. Bảng chữ cái 
Tự giới thiệu. Câu và bài 


Phần thưởng. 

Phần thưởng. 

Tập chép : Phẩn thưởng 

Phân biệt s/x, ãn/ãng. Bảng chữ cái 
Lâm việc thật là vui 

Mở rộng vốn từ : từ ngữ về học tập 
Dấu chấm hỏi 

Chữ hoa : ¿Š., ‹Ã, 

Mít làm thơ 

Nghe - viết: Làm việc thật là vui 
Phần biệt gigh. Ôn bằng chữ cái 
'Ohào hỏi. Tự giới thiệu 


Bạn của Nai Nhỏ 

Bạn của Nai Nhỏ 

Tập chếp : Bạn của Nai Nhỏ 

Phân biệt ng/nch, trích, dấu höi/dấu ngã 
Danh sách học sinh tổ 1, lớp 2A 

Từ chỉ sự vật, Câu kiểu Ai là gì ? 

Chữ hoa: # 

Gọi bạn 

Nghe - viết: Gọi bạn. 

Phán biệt ngngh, trích, dấu hỏi/dấu ngã 


3 8N8WY 


184 


TRƯỜNG 


TRƯỜNG 


Tập làm vàn 


Tập đọc. 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả. 


Tập làm vân 


Tập đọc. 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả. 


Tập làm văn, 
Tập đọc. 

Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Sắp xếp câu trong bài 
Lập danh sách học sinh 


Bim tóc duôi sam 
Bim lóc đuôi sam 

“Tập chép : Bím lóc đuổi sam 
Phân biệt lê/yê, ridfgi, ânâng 
Trên chiếp bè 

Từ chỉ sự vật 

Mở rộng vốn từ : ngày, tháng, năm 
Chữ hoa : ® 

Mit làm thơ (Tiếp thec) 

Nghe - viết : Trên chiếc bè 

Phân biệt lô/yô, trdfgi, ân/âng 
Cảm ơn, xin lỗi 


Chiếc bút mực. 

Chiếc bút mực. 

Tập chép : Chiếc bứt mực 
Phân biệt ia/ya, lin, en/eng. 
Mục lục sách 

Tên riêng và cách viết tên riêng. 
Câu kiểu Ai là gì ? 

Chữhoa: 3i 

Cái trống trường em 

Nghg - viết : Cái trống tường øm 
Phân biệt Liễ, enleng, lín 

Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. 
Luyện tập về mục lục sách 


Mẫu giấy vụn 

Mẫu giấy vụn 

Tập chép : Mẩu giấy vụn. 

Phân biệt aay, s/x, dấu hỗï/dấu ngã. 

Ngôi trường mới 

Câu kiểu Ai là gì ? Khẳng định, phủ định 
Mở rộng vốn từ : từ ngữ về đồ dùng học tập 


40 


4 
38 


188 


Tập viết Chữhoa: ®' s3 
Tập đọc Mua kính. 53 
Chính tả Nghe - viết : Ngôi trường mới 
Phân biệt al/ay, s/x, dấu hỏi/dấu ngã. 54 
Tập làm văn Khẳng định, phủ định 
Luyện tập vổ mục lục sách Z“ 
vì Tập đọc. Người thầy cũ 56 
- Kế chuyện Người thầy cũ s7 
THẦY Cô| Chính tả Tập chép : Người thầy cữ 
Phân biệt ul/uy, trích, lên/lêng s7 
Tập đọc. Thời khoá biểu. 58. 
Luyện từ và câu. | Mở rộng vốn từ : từ ngữ về các môn học 
Từ chỉ hoạt động sg 
Tập viết Ghữhoa: $, Š sg 
Tập đọo Cô giáo lớp em s0 
Chính tả Nghe viết : Có giáo láp em 
Phân biệt ui/uy, trích, iên/lêng. 61 
Tập làm văn __. | Kế ngắn theo tranh 
Luyện tập về thời khoá biểu s2 
8 Tập đọc Người mọ hiển s8 
- Kể chuyện Người mẹ hiển 6 
THẦY cô| Chính tả Tập chép : Người mẹ hiển. 
Phân biệt ao/au, r/digì, uôn/uông, 65 
Tập đọc Bàn tay địu dàng. 68 
Luyện từ và câu | Từ chỉ hoạt động, trạng thái 
Dấu phẩy 67 
Tập viết Chữ hoa: #} [74 
Tập dọc Đổi giày 68 
Chính tả Nghe - viết : Bản tay dịu dâng 
Phân biệt ao/au, t.digj, uồn/uông e9 
Tập làm văn. Mời, nhờ, yêu cầu, để nghị 
Kế ngắn theo câu hỏi s0 
SỊ. 
ÔN TẬP. 70-78 
GIỮA. 
HỌC KÌ I 


186 


HI 


ÔNG BÀ 


1/2 


CHA MẸ 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Ghính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm vân 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chỉnh tả. 


Tập làm vàn 


Tập đọc. 
Kể chuyện. 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu. 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả. 


Sáng kiến của bé Hà. 

Sáng kiến của bó Hà 

Tập chớp ¡ Ngày lễ 

Phân biệt e%\, In, dấu hẻi(dấu ngã 
Bưu thiếp 

Mỏ rộng vốn từ : ừ ngũ về họ hàng 
Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

Chữ hoa: # 

Thương ông 

Nghe - viết ; Ông và cháu 

Phân biệt ek, In, dấu hỏïdấu ngã 
Kể về người thân. 


Bà cháu 

Bà cháu. 

Tập chép : Bà cháu 

Phân biệt g/gh, s/x, ươnjương, 

Cây xoài của ông em 

Mỏ rộng vến từ : từ ngữ về đồ dùng 
và công việc trong nhà 

Chữ hoa - 3 

Đi chợ 

Nghe - viết : Cây xoải của ông em. 
Phân biệt g/gh, s/x, U0n/ương 
Chia buổn, an ủi! 


Sự tích cây vú sữa 

Sự tích cây vú sữa 

Nghe - viết : Sự tích cây vú sữa 
Phần biệt ng/ngh, trích, atiac 

Điện thoại 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngữ về tình pảm 
Dấu phẩy. 

Chữ hoa - ŠÈ 

Mẹ 

Tập chép : Mẹ 

Phân biệt iê/yê⁄ya, r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã 


5ä dd 


s8 8£ 888 


$8 &§%8 88 


187 


13. 


CHA MẸ 


14. 


ANH EM 


15. 


ANH EM 


Tập làm văn 


Tập đọc. 
Kể chuyệ 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc. 
Kế chuyện 
Chính tả 


Tập đọc. 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm vân 
Tập đọc. 

Kể chuyện 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Gọi điện 


Bông hoa Niềm Vui 

Bông hoa Niềm Vui 

Tập chép : Bồng hoa Niềm Vui 

Phân biệt lê/yê, rídigl, đấu hồI/đấu ngã 
Quà của bố. 

Mễ Sân ạt reoh8e9ng E021 
Câu kiểu Ai làm gì ? 

Ghữ hoa : Ÿ, 

Há miệng chờ sung 

Nghe - viết : Quả của bố. 

Phân biệt iê/yê, rídigi, dấu hỏidấu ngã. 
Kể vồ gia định 


Câu chuyên bỏ đũa 

Câu chuyên bỏ đũa 

Nghe - viết : Cầu chuyện bó đũa 

Phân biệt ín, liẽ, ảtãc 

Nhấn tin 

Mở rộng vốn từ : từ ngữ về tình cảm gia định 
Câu kiểu Ai làm gì ? 

Dấu chấm, dấu chấm hỏi 

Chữ hoa : sff. 

Tiếng võng kêu 

Tập chép : Tiếng võng kõu 

Phân biệt in, Liô, ät/2c 

Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tn. 


Hai anh em 

Hai anh em. 

Tập chép : Hai anh am. 
Phân biệt ai⁄4y, s/x, Ä1⁄4c: 
Bó Hoa. 

Từ chỉ đặc điểm 

Câu kiểu Ai thế nào 2 


108 


104 
105 


106 
106 


108 


108 
109 


110 
110 


112 
118 


t4 
115 


116 
116 
T7 


18 
I8 


19 
120 


120 
121 


122 


188 


16. 


BẠN 
TRONG. 
NHÀ 


Ihữe 


BẠN 
TRONG. 
NHÀ 


18. 


ÔN TẬP. 
CUỐI. 
HỌC KỈ | 


Tập viết 
Tập đọc. 
Chính tả 


Tập làm văn 


Tập đọc 
Kể chuyện 
Chính tả 


Tập dọc 
Luyện từ và câu. 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


“Tập làm văn 
Tập đọc. 

Kổ chuyên 
Chính tả 


Tập đọc 
Luyện từ và câu 


Tập viết 
Tập đọc 
Chính tả 


Tập làm văn 


Chữhoa; cÍ 

Bán chó 

Nghe - viết : Bé Hoa 

Phân biệt ai/ay, s⁄, ât/ãc 
Chia vui. Kể về anh chị em 


Con chô nhà hàng xóm 
Con chô nhà hàng xóm 

Tập chép : Con chỏ nhà hàng xóm 
Phân biệt ui/uy, trích, dấu hồi'dấu ngã. 
Thời gian biểu. 

Từ chỉ tính chất. 

Câu kiểu Ai thế nảo ? 

M rông vốn từ : từ ngũ về vật nuôi 
Chữhoa: O 

Đàn gà mới nở 

Nghe - viết : Trâu ơi ! 

Phân biệt ao/au, trích, dấu höï/dấu ngã 
Khen ngợi. Kể ngắn về con vật 

Lập thời gian biểu 


Tim ngọc 
Tìm ngọc. 

Nghe - viết : Tìm ngoc 

Phân biệt uy, ridgi, etlec 

Gà "ii tê" với gà 

Mỏ rộng vốn từ : từ ngữ về vật nuôi 
Câu kiểu Ai thế nảo ? 

Chữhoa: Ô, Ở 

Thêm sững cho ngựa 

Tập chép : Gả "fÏ tế" với gà 

Phân biệt a0/au, r/dl, øloe 

Ngạc nhiên, thích thú 

Lập thời gian biểu. 


128 
124 


125 
128 


128 
180 


131 
1a2 


138 
184 
188 
186 
187 


138 
140 


140 
141 


142 
148 
144 
145 


146 


147-153 


189 


Chịu rách nhiệm xuất bản, 


Biển tấp lần đầu 
Biên tập tả bản, 
Biến lập mĩ thuật 
Thất kổ cảnh 
Trình bày bìa 
Minh hoa 


Sửa bản in 
Chế bản 


In... bản (STỊ, khổ 17 x 24 em, l 


Chủ ch Hộ đồng Thành iênkiêm Tổng Giám đc NGUT NGÔ TRẤN ÁI 
Phô Tổng Giảm đốc êm Tổng biên tập G6.TS VŨ VĂN HÙNG. 
NGUYÊN THỊ NGOC BẢO - TRẤN THỊ PHÚ BÌNH 

TRÌNH DỈNH DỤNG 

ĐĂNG MINH HIẾN - TÀO THANH HUYỆN - NGUYÊN BÍCH LA, 
NGUYÊN BÍCH LA, 

TRẤN TIỂU LÂM. 

"TRẤN TIỂU LÂM - ĐĂNG MIN! HIẾN 

LÍ THỦ HÀ - NGUYÊN MẠNH HÙNG. 

PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 

CÔNG TY CỔ PHẨN MÌ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


TIẾNG VIỆT 2 - TẠP MộT 


Mã số : 1H201T4 


Số dâng Kí KHX8 :01:2014/GXB/71-1062/GD 
In xong và nộp lưu chiểu thắng .... rảm 2014. 


